BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


_ Ñgứ tản 


TẬP HAI 


L7 
\ 
\ 
Í 


P=={ NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


NGUYÊN KHẮC PHI (Tổng Chú biên) - NGUYÊN HOÀNH KHUNG (Chủ biên phấn Văn) 
NGUYỄN MINH THUYẾT (Chủ biên phần Tiếng Việt) - TRẦN ĐÌNH SỬ (Chủ biên phần Tập làm văn) 
LÊ A - DIỆP QUANG BAN ~ HỒNG DÂN - ĐỖ KIM HỒI - BÙI MẠNH HÙNG - LÊ QUANG HƯNG 
LÊ XUÂN THẠI - LÃ NHÂM THÌN - ĐỖ NGỌC THỐNG - PHÙNG VĂN TỬU 


Ngư văn 8 


(Tái bản lân thứ chín) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


01 - 2013/CXB/217 - 1135/GD Mã số : 2H81213 


BÀI 18 


Kết quả cần đạt 


s Cẩm nhận được niềm khao khát tự do mãnh liệt và tâm sự yêu nước 
được diễn tả sâu sắc qua lời con hổ bị nhốt ở vườn bách thú. Thấy được 
bút pháp lăng mạn đây truyền cảm của tác giả. 

s Cảm nhận được tình cảnh tàn tạ của "ông đồ", đông thời thấy được lòng 
thương cảm và niêm hoài cổ của nhà thơ được thể hiện qua lối viết bình 
đị mà gợi cảm. 

s Cửng cố và nâng cao kiến thức về câu nghỉ vấn đã học ở Tiểu học, nắm 
vững đặc điểm hình thức và chúc năng chính của câu nghỉ vấn. 


s Biết cách viết một đoạn văn thuyết minh. 


h 
VĂN BẢN 
NHỚ RỪNG 
Lời con hổ ở vườn bách thú( 
Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt, 
Ta nằm dài, trông ngày tháng dân qua, 
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngØ, 
Giương mắt bé giễu oai linh”) rừng thẩm. 
Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm, 
Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi, 
Chịu ngang bẩy cùng bọn gấu dở hơi, 
Với cặp báo chuồng bên vô tư lựổ). 


Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ 
Thuở tung hoành hống hách những ngày xưa. 
Nhớ cảnh sơn lâm(®, bóng cả(2, cây già, 


“ 


¬ 
N 


ÀA 
` 


\ 


A* X«« b 


Với tiếng gió gào ngànf8, với giọng nguồn hét núi, 
Với khi thét khúc trường ca dữ dội, 
Ta bước chân lên, đõng dạc, đường hoàng, 


Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng, 


Vờn bóng âm thâm, lá gai, cỏ sắc. 
Trong hang tối, mắt thân khi đã quắc, 
Là khiến cho mọi vật đều im hơi. 
Ta biết ta chúa tểf? cả muôn loài, 


Giữa chốn thảo hoaft9) không tên, không, tuổi. 


Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối 

Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan ? 

Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn 
Ta lặng ngắm giang, sơnÑ?) ta đổi mới ? 

Đâu những bình minh cây xanh nắng gội, 


Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng ? 


Chú thích 


Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng, 

Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt, 

Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật ? 

~ Than ôi ! Thời oanh liệt? nay còn đâu ? 
* 

Nay ta ôm niềm uất hận! ngàn thâu, 

Ghét những cảnh không đời nào thay đổi, 

Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối : 

Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng ; 

Dải nước đen giả suối, chẳng thông dòng, 

Len đưới nách những mô gò thấp kém ; 

Dăm vừng lá hiển lành, không bí hiểm, 

Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu 


Của chốn ngàn năm cao cả, âm u. 


Hỡi oai linh, cảnh nước non hùng vĩ) I 

Là nơi giống hâm thiêngỦ®) ta ngự trị(”), 
Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa, 

Nơi ta không còn được thấy bao giờ ! 

Có biết chăng, trong những ngày ngao ngán, 
Ta đương theo giấc mộng, ngànđ8) to lớn 
Để hôn ta phẳng phất được gần ngươi, 

~ Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi ! 


(Thế Lữ£®), trong Thi nhân Việt Nam, 
Nguyễn Đức Phiên xuất bản, Hà Nội, 1943) 


(#%) Thế Lữ (1907 - 1989) tên khai sinh là Nguyễn Thứ Lễ, quê ở Bắc Ninh 
(nay thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nộj), là nhà thơ tiêu biểu nhất của phong trào 
Thơ mới (1932 - 1945) buổi đầu. Với một hồn thơ đổi đào, đầy lãng mạn, Thế Lữ 


5 


đã góp phần quan trọng vào việc đổi mới thơ ca và đem lại chiến thắng cho thơ 
mới. Ngoài sáng tác thơ, Thế Lữ còn viết truyện (truyện trinh thám, truyện 
kinh dị, truyện đường rừng lãng mạn,...). Sau đó, ông, chuyển hắn sang hoạt 
động sân khấu và là một trong những người có công đầu xây dựng ngành kịch 
nói ở nước ta. Ông được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học 
nghệ thuật (năm 2000). Tác phẩm chính : Mấy vần thơ (thơ, 1935), Vàng và máu 
(ruyện, 1934), Bên đường Thiên lôi (truyện, 1936), Lê Phong phóng viên 
(truyện, 1937),... 


Nhớ rừng là một trong những bài thơ tiêu biểu nhất của Thế Lữ và là tác 
phẩm góp phần mở đường cho sự thắng lợi của thơ mới. 

(1) Vườn bách thú : công viên có nuôi nhốt các loại chim thú quý hiếm. 

(2) Ngao mạn : kiêu ngạo, coi thường người khác. 

(3) Oai linh (hoặc uy lính) : sức mạnh linh thiêng. 

(4) Sa cơ: lâm vào cảnh không may, phải thất bại. 

@) Vô tư lự: không lo nghĩ. 

(6) Sơn lâm : rừng núi (sơn : núi ; lâm : rừng). 

(7) Cả (từ cũ) : lớn. 

(8) Ngàn : rừng. 

(9) Chúa tể: kẻ ở ngôi chủ, có quyên lực thống trị tối cao. 

(10) Thảo hoa : hoa cỏ, cây cối (thảo : cô ; hoa : hoa). 

(11) Giang sơn: sông núi, chỉ đất đai có chủ quyền. 

(12) Oanh liệt : (tiếng tăm) lừng lẫy, vang dội. 

(13) Uất hận : căm giận, uất ức đền nén trong lòng. 

(14) Bí hiểm : dường như chứa đựng nguy hiểm khó dò biết. 

(15) Hùng vĩ: to lớn, mạnh mẽ, toát lên vẻ đẹp gây ấn tượng về sự lớn lao, 
hùng mạnh (hùng : khí thế mạnh mẽ ; vĩ: rất to lớn). 

(16) Hầm thiêng (hoặc hàm thiêng) : con hổ tỉnh khôn và đăng mãnh, được 
coi là linh thiêng. 

(17) Ngự trị : chiếm địa vị thống trị cao nhất (thường dành nói về vua chúa). 


(18) Giấc mộng ngàn : mộng tưởng về chốn rừng núi. 


ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 


1. Đài thơ được tác giả ngắt thành 5 đoạn, hãy cho biết nội dung mỗi đoạn. 

2. Trong bài thơ có hai cảnh được miêu tả đầy ấn tượng : cảnh vườn bách thú, 
nơi con hổ bị nhốt (đoạn 1 và đoạn 4) ; cảnh núi rừng, hùng, vĩ, nơi con hổ ngự trị 
những "ngày xưa" (đoạn 2 và đoạn 3). 

a) Hãy phân tích từng cảnh tượng. 

b) Nhận xét việc sử dụng từ ngữ, hình ảnh, giọng, điệu các câu thơ trong, 
đoạn 2 và đoạn 3. Phân tích để làm rõ cái hay của hai đoạn thơ này. 

c) Qua sự đối lập sâu sắc giữa hai cảnh tượng, nêu trên, tâm sự con hổ ở vườn 
bách thú được biểu hiện như thế nào ? Tâm sự ấy có gì gần gũi với tâm sự người 
dân Việt Nam đương thời ? 

3. Căn cứ vào nội dưng bài thơ, hãy giải thích vì sao tác giả mượn "lời con hổ 
ở vườn bách thú". Việc mượn lời đó có tác dụng thế nào trong việc thể hiện nội 
dưng cảm xúc của nhà thơ ? 

4*, Nhà phê bình văn học Hoài Thanh có nhận xét về thơ Thế Lữ : "Đọc đôi 
bài, nhất là bài Nhớ rừng, ta tưởng chừng thấy những chữ bị xô đẩy, bị dằn vặt 
bởi một sức mạnh phi thường. Thế Lữ như một viên tướng điều khiển đội quân 
Việt ngữ bằng những mệnh lệnh không thể cưỡng được" (Thỉ nhân Việt Nam, 
Sđd). Em hiểu như thế nào về ý kiến đó ? Qua bài thơ, hãy chứng minh. 


Ghi nhớ 

Nhớ rừng của Thế Lữ mượn lời con hở bị nhốt ở vườn bách thú để 
diễn tả sâu sắc nỗi chán ghét thực tại tầm thường, tà túng và niễm khao 
khát tự do mãnh liệt bằng những vần thơ tràn đây cảm xúc lãng mạn. Bài 


thơ đã khơi gợi lòng yêu nước thầm kín của người dân mất nước thuở ấy. 


LUYỆN TẬP 


Học thuộc và tập đọc diễn cảm bài thơ. 


VĂN BẢN (Tự học có hướng dẫn) 


ÔNG ĐỒ 


Mỗi năm hoa đào nở 

Lại thấy ông đổ) già 
Bày mực tàu”) giấy đỏ 
Bên phố đông người qua. 


Tranh "Ông đổ" của Bùi Xuân Phái 


Bao nhiêu người thuê viết 
Tấm tắcỔ) ngợi khen tài 
"Hoa tay# thảo®) những nét 
Như phượng múa rồng bay". 


Nhưng mỗi năm mỗi vắng, 
Người thuê viết nay đâu ? 
Giấy đỏ buồn không thắm ; 
Mực đọng trong, nghiên(®) sẩu... 
Ông đồ vẫn ngồi đấy, 

Qua đường không ai hay, 

Lá vàng rơi trên giấy ; 

Ngoài giời mưa bụi bay. 


Năm nay đào lại nở, 

Không thấy ông đồ xưa. 
Những người muôn năm cũ 
Hồn ở đâu bây giờ ? 


(Vũ Đình Liên Ê), trong Thi nhân Việt Nam, Sđd) 
Chú thích 


(#) Vũ Đình Liên (1913 - 1996) quê gốc ở Hải Dương nhưng chủ yếu sống ở 
Hà Nội, là một trong những nhà thơ lớp đầu tiên của phong trảo Thơ mới. Thơ 
ông thường mang nặng lòng thương người và niềm hoài cổ. Ngoài sáng tác thơ, 
ông còn nghiên cứu, dịch thuật, giảng, dạy văn học. 

Ông đồ là bài thơ tiêu biểu nhất cho hồn thơ giàu thương cảm của Vũ Đình 
Liên. Tuy sáng tác thơ không nhiều nhưng chỉ với bài Ông đồ, Vũ Đình Liên đã 
có vị trí xứng đáng trong phong trào Thơ mới. 

(1) Ông đồ: người dạy học chữ nho xưa. Nhà nho xưa nếu không đô đạt làm 
quan thì thường làm nghề dạy học, gọi là ông đồ, thây đồ. Mỗi dịp Tết đến, ông 
đồ thường được nhiều người thuê viết chữ, câu đối để trang trí trong nhà. Nhưng, 
từ khi chế độ thi cử phong kiến bị bãi bỏ, chữ nho không còn được trọng, ngày 
Tết không mấy ai sắm câu đối hoặc chơi chữ, ông đồ trở nên thất thế và bị gạt ra 
lễ cuộc đời. Từ đó, hình ảnh ông đồ chỉ còn là "cái di tích tiểu tuy đáng, thương, 
của một thời tàn" (lời Vũ Đình Liên). 


(2) Mực tàu : thổi mực đen mài với nước làm mực để viết chữ Hán, chữ Nôm 
hoặc để vẽ bằng bút lông, 

(3) Tấm tắc : luôn miệng nói ra những tiếng tỏ ý khen ngợi, khâm phục. 

(8) Hoa tay : đường vân xoáy tròn ở đầu ngón tay, được coi là dấu hiệu của 
tài hoa. 

(5) Thảo : viết tháu, viết nhanh (nghĩa trong văn bản). 

(6) Nghiên: dụng cụ làm bằng chất liệu cứng và có lòng trũng, để mài và đựng 
mực tàu. 


xã ? 
ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 

1. Phân tích hình ảnh ông đồ ngồi viết chữ nho ngày Tết trong hai khổ thơ đầu 
và hình ảnh của chính ông ở khổ 3, 4. Hãy so sánh để làm rõ sự khác nhau giữa 
hai hình ảnh đó. Sự khác nhau này gợi cho người đọc cảm xúc gì về tình cảnh 
ông đồ ? 

2. Tâm tư nhà thơ thể hiện qua bài thơ như thế nào ? 

3. Bài thơ hay ở những điểm nào ? (Gợi ý : cách dựng hai cảnh cùng miêu tả 
ông đồ ngôi viết thuê ngày Tết bên phố nhưng rất khác nhau gợi sự so sánh ; 
những chỉ tiết miêu tả đầy gợi cảm ; sử dụng thể thơ năm chữ và ngôn ngữ giản 
đị mà cô đọng, nhiều dư vị...) 

4. Phân tích để làm rõ cái hay của những câu thơ sau : 

~ Giấy đỏ buôn không thắm ; 
Mực đọng trong nghiên sâu... 
~ Lá vàng rơi trên giấy ; 
Ngoài giời mưa bụi bay. 
Theo em, những, câu thơ đó là tả cảnh hay tả tình ? 


Ghỉ nhớ 


Ông đồ của Vũ Đình Liên là bài thơ ngũ ngôn bình dị mà cô đọng, đây 
gơi cảm. Bài thơ đã thể hiện sâu sắc tình cảnh đáng thương của "ông đô', 


qua đó toát lên niềm cảm thương chân thành trước một lớp người đang 
tàn tạ và nổi tiếc nhớ cảnh cũ người xưa của nhà thơ. 


CÂU NGHI VẤN 


I- ĐẶC ĐIỂM HÌNH THỨC VÀ CHỨC NĂNG CHÍNH 


Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi. 

Vẻ nghỉ ngại hiện ra sắc mặt, con bé hóm hình hỏi mẹ một cách thiết tha : 

~ Sáng ngày người ta đấm u có đau lắm không ? 

Chị Dậu khẽ gạt nước mắt : 

— Không đau con ạ f 

~ Thế làm sao u cứ khóc mãi mà không ăn khoai ? Hay là u thương chúng con 
đói quá ? 

(Ngô Tất Tố, Tắt đèn) 

a) Trong đoạn trích trên, câu nào là câu nghỉ vấn ? Nhưng đặc điểm hình thức 

nào cho biết đó là câu nghỉ vấn ? 


b) Câu nghỉ vấn trong đoạn trích trên dùng để làm gì ? 


Ghi nhớ 

« Câu nghỉ vấn là câu : 

~ Có những từ nghĩ vấn (ai, gì, nào, sao, tại sao, đâu, bao giờ, bao nhiêu, 
ä, , hã, chứ, (có)... không, (đã) ... chưa,...) hoặc có từ hay (nối các vế có 
quan hệ lựa chọn). 


- Có chức năng chính là dùng để hỏi. 


s Khi viết, câu nghỉ vấn kết thúc bằng dấu chấm hỏi. 


II- LUYỆN TẬP 

1. Xác định câu nghỉ vấn trong những đoạn trích sau. Những đặc điểm hình 
thức nào cho biết đó là câu nghỉ vấn ? 

a) Rồi hắn chỉ luôn vào mặt chị Dậu : 

~ Chị khất tiên sưu đến chiều mai phải không ? Đấy ! Chị hãy nói với ông cai, 
để ông ấy ra đình kêu với quan cho ! Chứ ông lí tôi thì không có quyên dám cho 


chị khất một giờ nào nữa ! 
(Ngô Tất Tố, Tắt đèn) 


11 


b) Tại sao con người lại phải khiêm tốn như thế ? Đó là vì cuộc đời là một cuộc 
đấu tranh bất tận, mà tài nghệ của mỗi cá nhân tuy là quan trọng, nhưng thật ra 
chỉ là những giọt nước bé nhỏ giữa đại dương bao la. 


(Theo Lâm Ngữ Đường, Tỉnh hoa xử thê) 
c) Văn là gì ? Văn là vẻ đẹp. Chương là gì ? Chương là vẻ sáng. Nhời (lời) của 
người ta rực rổ bóng bẩy, tựa như có vẻ đẹp vẻ sáng, cho nên gọi là văn chương. 
(Theo Phan Kế Bính, Việt Hán văn khảo) 


đ) Tôi cất tiếng gọi Dế Choắt. Nghe tiếng thưa, tôi hỏi : 
~ Chú mình muốn cùng tớ đùa vui không ? 
— Đùa trò gì ? Em đương lên cơn hen đây ! Hừ hừ... 
~ Đùa chơi một tí. 
~ Hừ.. hừ... cái gì thế ? 
— Con mụ Cốc kia kìa. 
Dế Choắt ra cửa, hé mắt nhìn chị Cốc. Rồi hỏi tôi : 
~ Chị Cốc béo xù đứng trước cửa nhà ta ấy hả ? 
-Ù 
(Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kí) 
2. Xét các câu sau và trả lời câu hỏi. 
a) Mình đọc hay tôi đọc ? 
(Nam Cao, Đôi mắi) 
b) .Em được thì cho anh xín 
Hay là em để làm tin trong nhà ? 
(Ca dao) 
©) Hay tại sự sung sướng bông được trông nhìn và ôm ấp cái hình hài máu 
mủ của mình mà mẹ tôi lại tươi đẹp như thuở còn sung túc ? 
(Nguyên Hồng, Những ngày thơ ấu) 
Câu hỏi : 
~ Căn cứ vào đâu để xác định những câu trên là câu nghỉ vấn ? 


— Trong các câu đó, có thể thay từ hay bằng từ hoặc được không ? Vì sao ? 


12 


3. Có thể đặt dấu chấm hỏi ở cuối những câu sau được không ? Vì sao ? 
a) Nay chúng ta đừng làm gì nữa, thử xem lão Miệng có sống được không. 


(Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng) 


b) Bây giờ thì tôi hiểu tại sao lão không muốn bán con chó vàng của lão. 


(Nam Cao, Lão Hạc) 


c) Cây nào cũng đẹp, cây nào cũng quý, nhưng thân thuộc nhất vẫn là tre nứa. 


(Thép Mới, Cây tre Việt Nam) 


đ) Biển nhiêu khi rất đẹp, ai cũng thấy như thế: 


(Vũ Tú Nam, Biển đẹp) 


4. Phân biệt hình thức và ý nghĩa của hai câu sau : 

a) Anh có khoẻ không ? 

b) Anh đã khoẻ chưa ? 

Xác định câu trả lời thích hợp đối với từng câu. Đặt một số cặp câu khác và 
phân tích để chứng tổ sự khác nhau giữa câu nghỉ vấn theo mô hình có ... không 
với câu nghỉ vấn theo mô hình đã... chưa. 

5. Hãy cho biết sự khác nhau về hình thức và ý nghĩa của hai câu sau : 

a) Bao giờ anh đi Hà Nội ? 

b) Anh đi Hà Nội bao giờ ? 

6. Cho biết hai câu nghỉ vấn sau đây đúng hay sai. Vì sao ? 

a) Chiếc xe này bao nhiêu ki-lô-gam mà nặng thế ? 

b) Chiếc xe này giá bao nhiêu mà rẻ thế 2 


VIẾT ĐOẠN VĂN TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH 


1- ĐOẠN VĂN TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH 
1. Nhận dạng các đoạn văn thuyết minh 


Đoạn văn là bộ phận của bài văn. Viết tốt đoạn văn là điều kiện để làm tốt bài 
văn. Đoạn văn thường gồm hai câu trở lên, được sắp xếp theo thứ tự nhất định. 


13 


Đọc các đoạn văn thuyết mỉnh sau. Nêu cách sắp xếp các câu trong đoạn văn 
(câu chủ đề, từ ngữ chủ đề và các câu giải thích, bổ sung). 

a) Thế giới đang đứng trước nguy cơ thiếu nước sạch nghiêm trọng. Nước 
ngọt chỉ chiếm 3% tổng lượng nước trên trái đất. Lượng nước ít ỏi ấy đang ngày 
càng bị ô nhiễm bởi các chất thải công nghiệp. Ởcác nước thứ ba, hơn một tỉ người 
phải uống nước bị ô nhiễm. Đến năm 2025, 2/3 dân số thế giới sẽ thiếu nước. 


(Theo Hoa học trò) 


b) Phạm Văn Đồng (1906 - 2000) : Nhà cách mạng nổi tiếng và nhà văn hoá 
lớn, quê ởxã Đức Tân, hu tyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Ông tham gia cách mạng 
từ năm 1925, đã giữ nhiều cương vị quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của Đẳng 
và Nhà nước Việt Nam, từng là Thủ tưởng Chính phủ trên ba mươi năm. (Ông là 
học trò và người cộng sự gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 


(Ngữ văn 7 tập hai) 


2. Sửa lại các đoạn văn thuyết minh chưa chuẩn 


Đọc các đoạn văn sau, nêu nhược điểm của mỗi đoạn và cách sửa chữa. 

a) Bút bỉ khác bút mực là do nó có hòn bi nhỏ ở đâu ngòi bút, khi viết hòn bi 
lăn làm mực trong ống nhựa chảy ra, ghỉ thành chữ. Ngoài ống nhựa có vỏ bút bi. 
Đầu bút bi có nắp đậy có thể móc vào túi áo. Loại bút bi không có nắp đậy thì có 
lò xo và nút bấm. Khi viết thì ấn đầu cán bút cho ngòi bút trồi ra, khi thôi viết thì 


ấn nút bấm cho ngòi bút thụt vào. 
(Đài làm của học sinh) 


b) Nhà em có chiếc đèn bàn. Đèn bàn có một ống thép không gỉ thẳng đứng, 
trên gắn một cái đui đèn, trên đó lắp một bóng đèn 25 oát. Dưới ống thép là đế” 
đèn, được làm bằng một khối thuỷ tỉnh vững chãi. Trên bóng đèn có chao đèn làm 
bằng vải lụa, có khung sắt ở trong và có vòng thép gắn vào bóng đên. Ống thép 
rông, dây điện luồn ở trong đó, trên đế đèn có công tắc để bật đèn hoặc tắt đèn 
tất tiện lợi. 


(Bài làm của học sinh) 


14 


Ghi nhớ 

e Khi làm bài văn thuyết minh, cần xác định các ý lớn, mỗi ý viết thành 
một đoạn văn. 

e Khi viết đoạn văn, cần trình bày rõ ý chủ đề của đoạn, tránh lẫn ý của 
đoạn văn khác. 

e Các ý trong đoạn văn nên sắp xếp theo trình tự cấu tạo của sự vật, 
trình tự nhận thức (từ tổng thể đến bộ phận, từ ngoài vào trong, từ xa 


đến gần), trình tự diễn biến sự việc trong thời gian trước sau hay theo 
trình tự chính phụ (cái chính nói trước, cái phụ nói sau). 


II- LUYỆN TẬP 

1. Viết đoạn Mở bài và Kết bài cho để văn : "Giới thiệu trường em", 

2. Cho chủ đề : "Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam". Hãy 
viết thành một đoạn văn thuyết mỉnh. 

3. Viết đoạn văn giới thiệu bố cục sách Ngữ văn 8, tập một. (Gợi ý : Sách có 
bao nhiêu bài ? Mỗi bài có mấy phần ? Mỗi phần có những nội dung, gì ?...) 


BÀI 19 


Kết quả cần đạt 

s Cẩm nhận được vẻ đẹp tươi sáng của bức tranh làng quê vùng biển 
trong bài Quê hương của Tế Hanh. Thây được tình cảm quê hương đăm 
thắm và bút pháp bình dị, giàu cảm xúc của nhà thơ. 

s Cảm nhận được lòng yêu cuộc sống và niềm khao khát tự do cháy bỏng 
của người chiên sĩ cách mạng trẻ tuổi trong cảnh tà ngục được diễn tả 
thiết tha, sôi nổi trong bài Khi con tu hú của Tố Hữu. 


2 +... Nx- TA z h ` ` £-¿. sA2 
se Hiểu rõ câu nghỉ vấn không chỉ dùng để hỏi mà còn dùng để cầu khiến, 


khẳng định, phủ định, đe doạ, bộc lộ tình cảm, cảm xúc,... 


s Biết cách làm bài văn thuyết minh một phương pháp (cách làm). 


VĂN BẢN 


QUÊ HƯƠNG 


Chim bay dọc biển đem tin cát) 
Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới : 
Nước bao vây, cách biển nửa ngày sông. 
Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng 
Dân trai tráng?) bơi thuyền đi đánh cá. 
Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã) 
Thăng, mái chèo, mạnh mẽ vượt trường, giang. 


Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng, 


Rướn thân trắng, bao la thâu góp gió... 


Ngày hôm sau, ồn ào trên bến đồ 

Khắp dân làng tấp nập đón ghe® về. 
"Nhỡ ơn trời biển lặng cá đây ghe", 
Những con cá tươi ngon thân bạc trắng. 
Dân chải lưới làn đa ngăm rám nắng, 
Cả thân hình nồng, thở vị xa xăm ; 
Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm 
Nghe chất muối thấm dân trong thớ vỏ. 
Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ 
Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi, 
Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi, 
Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá ! 


(Tế Hanhf), trong Thi nhân Việt Nam, Sđd) 


Chú thích 


(#) Tế Hanh (1921 - 2009) tên khai sinh là Trần Tế Hanh, sinh ra tại một làng 
chải ven biển tỉnh Quảng Ngãi. Ông có mặt trong phong trào Thơ mới ở chặng, 
cuối (1940 — 1945) với những bài thơ mang nặng nỗi buồn và tỉnh yêu quê hương, 
thắm thiết. Sau năm 1945, Tế Hanh bền bỉ sáng tác nhằm phục vụ cách mạng và 
kháng chiến. Ông được biết đến nhiều nhất với những bài thơ thể hiện nôi nhớ 
thương tha thiết quê hương miền Nam và niềm khao khát Tổ quốc được thống 
nhất. Ông được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ 
thuật (năm 1996). Tác phẩm chính : các tập thơ Hoa niên (1945), Gửi miên Bắc 
(1955), Tiếng sóng (1960), Hlai nửa yêu thương (1963), Khúc ca mới (1966),... 

Quê hương là nguồn cảm hứng lớn trong suốt đời thơ Tế Hanh mà bài 
Quê hương là sự mở đầu. Bài thơ này rút trong tập Nghẹn ngào (1939), sau được 
in lại trong tập Hoa niên, xuất bản năm 1945, 

(1) "Câu thơ của phụ thân tôi" (chú thích của Tế Hanh). 

(2) Trai trắng : trai trẻ, khoẻ mạnh. 

(3) Tuấn mã : ngựa đẹp, khoẻ và phi nhanh. 

(4) Ghe (phương ngữ) : thuyền. 


HỮ/ 


ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 


1. Phân tích cảnh dân chài bơi thuyền ra khơi (từ câu 3 đến câu 8) và cảnh đón 
thuyền cá về bến (8 câu tiếp theo). Hình ảnh người dân chài và cuộc sống làng 
chải được thể hiện trong hai cảnh này có nét gì nổi bật đáng chứ ý? 

2. Phân tích các câu thơ sau : 

~ Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng 
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió... 

~ Dân chài lưới lần da ngăm rám nắng, 
Cả thân hình nồng thở vị xa xăm. 

Lối nói ẩn dụ và biện pháp so sánh ở những câu này có hiệu quả nghệ thuật 
như thế nào ? 

3. Hãy nhận xét về tình cảm của tác giả đối với cảnh vật, cuộc sống và con 
người của quê hương ông. 

4. Bài thơ có những đặc sắc nghệ thuật gì nổi bật? Theo em, bài thơ được viết 
theo phương thức miêu tả hay biểu cảm, tự sự hay trữ tình ? 


Ghi nhớ 

Với những vần thơ bình dị mà gợi cảm, bài thơ Quê hương của 
Tế Hanh đã vẽ ra một búc tranh tươi sáng, sinh động về một làng quê 
miền biển, trong đó nổi bật lên hình ảnh khoẻ khoắn, đã \y sức sống của 
người dân chài và sinh hoạt lao động làng chài. Bài thơ cho thấy tình cảm 


quê hương trong sáng, tha thiết của nhà thơ. 


LUYỆN TẬP 
1. Học thuộc và tập đọc diễn cảm bài thơ. 


2. Sưu tâm, chép lại một số câu thơ, đoạn thơ về tình cảm quê hương mà em 
yêu thích nhất. 


18 


VĂN BẢN 
KHICON TU HÚ 


Khi con tu hú(Ð gọi bây 
Lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dân 
Vườn râm dậy tiếng ve ngân 
Bắp(?) rây vàng hạt đầy sân nắng đào®) 
Trời xanh càng rộng càng cao. 


Đôi con điều sáo lộn nhào từng, không... 


Ta nghe hè dậy bên lòng, 
Mà chân muốn đạp tan phòng), hè ôi F 
Ngột làm sao, chết uất thôi 
Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu ! 
Huế, tháng 7 — 1939 


(Tố Hữu, Từ ấy, NXB Văn học, Hà Nội, 1971) 


Chú thích 


(#) Tố Hữu (1920 - 2002) tên khai sinh là Nguyễn Kim Thành, quê gốc ở 
lảng Phù Lai, nay thuộc xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điển, tỉnh Thừa Thiên — 
Huế. Ông giác ngộ lí tưởng cách mạng khi đang học ở Trường Quốc học Huế, 
Tháng 4 - 1939, Tố Hữu bị thực dân Pháp bắt giam vào nhà lao Thừa Phủ (Huế), 
sau đó chuyển sang nhà tù Lao Bảo (Quảng Trị) và nhiều nhà tù ở Tây Nguyên. 
Tháng 3 - 1942, Tố Hữu vượt ngục bắt liên lac với Đẳng và đã tham gia lãnh đao 
Tổng khởi nghĩa tháng 8 - 1945 ở Huế. Sau Cách mạng, Tố Hữu đảm nhiệm 
nhiều chức vụ quan trọng, trong, Đảng và chính quyền (từng là Uỷ viên Bộ Chính 
trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng), 
đồng thời vẫn sáng tác thơ. Ở Tố Hữu có sự thống nhất đẹp đẽ giữa cuộc đời 
cách mạng và cuộc đời thơ. Ông được coi là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng và 
kháng chiến. Tố Hữu được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn 
học nghệ thuật (năm 1996). Tác phẩm chính : các tập thơ Tử ây (1937 - 1946), 
Việt Bắc (1946 - 1954), Gió lộng (1955 ~ 1961), Ra trận (1962 ~ 1971), Máu và hoa 
(1972 ~ 1977), Một tiếng đờn (1979 ~ 1992),... 


19 


Bài thơ Khi con tu hú được sáng tác trong nhà lao Thừa Phủ, khi tác giả mới 
bị bắt giam ở đây. 

(1) Tu há : loài chim lông màu đen (con mái lông đen có đốm trắng), lớn hơn 
chim sáo, thường kêu vào đầu mùa hè. 

(2) Bắp : ngô. 

(3) Nắng đào : nắng hồng. 

(4) Phòng : ở đây là phòng giam. 


ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 


1. Nên hiểu nhan đề bài thơ như thế nào ? Hãy viết một câu văn có bốn chữ 
đầu là "Khi con tu hú" để tóm tắt nội dung bài thơ. Vì sao tiếng tu hú kêu lại tác 
động mạnh mẽ đến tâm hồn nhà thơ như vậy ? 

2. Nhận xét về cảnh mùa hè được miêu tả trong 6 câu thơ đầu. Những chỉ tiết 
nảo khiến em có nhận xét đồ ? 

3. Phân tích tâm trạng người tù — chiến sĩ được thể hiện ở 4 câu thơ cuối. Mở 
đầu và kết thúc bài thơ đều có tiếng tu hú kêu, nhưng tâm trạng của người tù khi 
nghe tiếng tu hú thể hiện ở đoạn thơ đâu và ở đoạn cuối rất khác nhau, vì sao ? 


4. Theo em, cái hay của bài thơ được thể hiện nổi bật ở những điểm nào ? 


Ghi nhớ 


Khi con tu hú của Tố Hữu là bài thơ lục bát giản dị, thiết tha, thể hiện 
sâu sắc lòng yêu cuộc sống và niễm khát khao tự do cháy bỏng của người 


chiến sĩ cách mạng trong cảnh tù đày. 


CÂU NGHI VẤN (tiếp theo) 


II- NHỮNG CHỨC NĂNG KHÁC 


Xét những, đoạn trích sau và trả lời câu hỏi. 


a) Năm nay đào lại nở, 
Không thấy ông đồ xưa. 
Những người muôn năm cũ 
Hồn ở đâu bây giờ ? 
(Vũ Đình Liên, Ông đổ) 

b) Cai lệ không để cho chị được nói hết câu, trợn ngược hai mắt, hắn quát : 

~ Mày định nói cho cha mày nghe đấy à ? Sưu của nhà nước mà dám mở mồm 
xin khất ! 

(Ngô Tất Tố, Tắt đèn) 

e) Đê vỡ rồi !... Đê vỡ rồi, thời ông cách cổ chúng mây, thời ông bỏ tù chứng 
mây ! Có biết không ?... Lính đâu ? Sao bay dám để cho nó chạy xông xộc vào đây 
như vậy ? Không còn phép tắc gì nữa à ? 

(Phạm Duy Tốn, Sống chết mặc bay) 

đ) Một người hằng ngày chỉ cặm cụi lo lắng vì mình, thế mà khi xem truyện 
hay ngâm thơ có thể vui, buồn, mừng, giận cùng những người ở đâu đâu, vì 
những chuyện ở đâu đâu, há chẳng phải là chứng cớ cho cái mãnh lực lạ lùng của 
văn chương hay sao ? 


(Hoài Thanh, Ý nghĩa văn chương) 
e) Đến lượt bố tôi ngây người ra như không tỉn vào mắt mình. 
~ Con gái tôi vẽ đây ứ ? Chả lẽ lại đúng là nó, cái con Mèo hay lục lọi ấy F 
(Ta Duy Anh, Đức tranh của em gái tôi) 
Câu hỏi : 
~ Trong những đoạn trích trên, câu nào là câu nghỉ vấn ? 


- Câu nghỉ vấn trong những đoạn trích trên có đùng để hỏi không ? Nếu 
không dùng để hỏi thì dùng để làm gì ? 


— Nhận xét về dấu kết thúc những câu nghỉ vấn trên. (Có phải bao giờ cũng, 
là cấu chấm hỏi không ?) 


21 


Ghi nhớ 

se Trong nhiều trường hợp, câu nghí vấn không dùng để hỏi mà dùng để 
cầu khiến, khẩn ợ định, phủ định, đe doạ, bộc lộ tình cảm, cảm xúc,... và 
không yêu cầu người đối thoại trả lời. 


se Nếu không dùng để hỏi thì trong một số trường hợp, câu nghĩ vấn có 
thể kết thúc bằng dấu chấm, dấu chấm than hoặc dấu chấm lửng. 


IV - LUYỆN TẬP 

1. Đọc những đoạn trích sau và trả lời câu hỏi. 

a) Hỡi ơi lão Hạc ! Thì ra đến lúc cùng lão cũng có thể làm liều như ai hết... 
Một người như thế ấy !... Một người đa khóc vi trót lừa một con chö !... Một người 
nhịn ăn để tiền lại làm ma, bởi không muốn liên luy đến hàng xóm, láng giêng... 
Con người đáng kính ấy bây giờ cũng theo gót Bình Tư để có ăn ư ? Cuộc đời quả 
thật cứ mỗi ngày một thêm đáng buôn... 


(Nam Cao, Lão Hạc) 


b) Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối 

Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan ? 

Đâu những ngây mưa chuyển bốn phương ngàn 

Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới ? 

Đâu những bình minh cây xanh nắng gội, 

Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng ? 

Đâu những chiêu lênh láng máu sau rừng 

Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt, 

Để ta chiếm lấy riêng phân bí mật ? 

~ Than ôi ! Thời oanh liệt nay còn đâu ? 

(Thế Lữ, Nhớ rừng) 

c) Mỗi chiếc lá rụng là một cái biểu hiện cho một cảnh biệt li. Vậy thì sự biệt 


li không chỉ có một nghĩa buồn rầu, khổ sở. Sao ta không ngắm sự biệt lỉ theo tâm 
hồn một chiếc lá nhẹ nhàng rơi ? 


(Khải Hưng, Lã rụng) 
22 


đ) Vâng, thử tưởng tượng một quả bong bóng không bao giờ vỡ, không thể 
bay mất, nó cứ còn mãi như một vật lì lợm... Ôi, nếu thế thì còn đâu là quả 
bóng bay ? 

(Hoàng Phử Ngọc Tường, Người ham chơi) 

Câu hỏi : 

~ Trong những đoạn trích trên, câu nào là câu nghỉ vấn ? 

~ Những câu nghỉ vấn đó được dùng để làm gì ? 

2. Xét những đoạn trích sau và trả lời câu hỏi. 

a) — Sao cụ lo xa quá thế ? Cụ còn khoẻ lắm, chưa chết đâu mà sợ ! Cụ cứ để 
tiền ấy mà ăn, lúc chết hãy hay ! Tội gì bây giờ nhịn đói mà tiên để lại ? 

~ Không, ông giáo ạ ! Ăn mãi hết đi thì đến lúc chết lấy gì mà lo liệu ? 

(Nam Cao, Lão Hạc) 

b) Nghe con giục, bà mẹ đến hỏi phú ông. Phú ông ngân ngại. Cả đàn bò giao 
cho thằng bé không ra người không ra ngợm ấy, chăn dắt làm sao ? 

(So Dừa) 

©) Dưới gốc tre, tua tửa những mầm măng. Măng trồi lên nhọn hoắt như một 
mũi gai khổng lồ xuyên qua đất luỹ mà trôi dậy, bẹ măng bọc kín thân cây non, 
ủ kĩ như áo mẹ trùm lần trong lần ngoài cho đứa con non nót. Ai dám bảo thảo 
mộc tự nhiên không có tình mẫu tử ? 

(Ngô Văn Phú, Luỹ làng) 

đ) Vua sai lính điệu em bé vào, phán hói : 

~ Thằng bé kia, mày có việc gì ? Sao lại đến đây mà khóc ? 

(Em bó thông minh) 

Câu hỏi : 

~— Trong những đoạn trích trên, câu nào là câu nghỉ vấn ? Đặc điểm hình thức 
nào cho biết đó là câu nghỉ vấn ? 


— Những câu nghỉ vấn đó được dùng để làm gì? 


~ Trong những câu nghỉ vấn đó, câu nào có thể thay thế được bằng một câu 
không phải là câu nghi vấn mà có ý nghĩa tương đương ? Hãy viết những câu có 
ý nghĩa tương đương đó. 

3. Đặt hai câu nghi vấn không đùng để hỏi mà để : 

~ Yêu câu một người bạn kể lại nội dung của một bộ phim vừa được 
trình chiếu. 

~ Bộc lộ tình cảm, cảm xúc trước số phận của một nhân vật văn học. 


4. Trong giao tiếp, nhiều khi những câu nghỉ vấn như "Anh ăn cơm chưa ?", 
"Cậu đọc sách đấy à ?", "Em đi đâu đấy 7" không nhằm để hỏi. Vậy trong nhưng, 
trường hợp đó, câu nghỉ vấn dùng, để làm gì ? Mối quan hệ giữa người nói và 
người nghe ở đây như thế nào ? 


THUYẾT MINH VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP (CÁCH LÀM) 
1~ GIỚI THIỆU MỘT PHƯƠNG PHÁP (CÁCH LÀM) 

Đọc các văn bản sau và trả lời câu hỏi. 

a) CÁCH LÀM ĐỒ CHƠI "EM BÉ ĐÁ BÓNG" BẰNG QUẢ KHÔ 

(1) Nguyên vật liệu : 

~ Quả thông ; 

— Các loại hạt : nhãn, vải ; 

— Cành cây khô ; 

— Miếng gỗ nhỏ, tăm tre, keo dán và một số phụ liệu khác. 

(2) Cách làm : 

~ Lấy một quả thông (hình thon hơi dài) để làm thân em bé và dùi một lỗ nhỏ 
ở đầu cuống quả thông đó. 

- Lấy một hạt vải để làm đầu em bé, đùi một lỗ nhỏ ở một đâu hạt vải ; vẽ 
mắt, mũi, mồm người vào hạt vải. Sau đó dùng tăm tre chắc, dài 2,5 cm cắm vào 


lỗ vừa dài ở hạt vải và quả thông (gắn đâu vào thân sao cho chắc) ; phía trên đỉnh 


đầu, dùng miếng vải nhỏ cuốn làm thành cái mũ cho em bé. 


24 


~ Lấy cành cây nhỏ có hình dạng cánh tay, dùng keo gắn hai cành cây này vào 
phía trên quả thông làm thành hai cánh tay em bé. Lấy hai hạt nhãn nhỏ, đùi một 
lỗ nhỏ trên mỗi hạt nhãn và cắm vào mỗi cánh tay một hạt nhãn để làm bàn tay. 
~ Lấy hai cành cây nhỏ khác để làm chân (hai cành cây này dài hơn hai cành 
cây làm cánh tay). Sau đó, dùng keo gắn hai cành cây này vào phía đưới quả 
thông (gắn một chân đứng, thẳng, một chân co) ; lấy hai miếng gỗ nhỏ hình chữ 
nhật, dùi một lỗ vào một phía của miếng, gỗ, cắm mỗi chân vào một miếng gỗ để 
lầm bàn chân ; phía trên miếng, gỗ ở chân co gắn một hạt nhãn to để làm quả bóng. 
~ Sau đó, gắn hình em bé đá bóng lên một miếng ván (gắn bàn chân của chân 
đứng thẳng vào miếng ván) để em bé đứng chắc chắn trên mặt phẳng. 
(3) Yêu câu thành phẩm : 


Các phần thân, đầu và tay chân con người phải có tỉ lệ phù hợp, lại phải ghép 
các bộ phận sao cho cầu thủ có dáng tâng bóng sinh động thì mới đẹp. 


(Pheo Hướng dẫn làm đô chơi cho trẻ) 

b) CÁCH NẤU CANH RAU NGÓT VỚI THỊT LỢN NẠC 

(1 Nguyên liệu đủ cho 2 bát : 

— Rau ngót : 300 g (2 mó) ; 

~ Thịt lợn nạc thăn : 150 g ; 

— Nước mắm, mì chính, muối. 

(2) Cách làm : 

~ Rau ngót chọn loại lá nhỏ, tươi, non, tuốt lấy lá, bỏ cọng, rửa sạch, vò hơi giập. 
~ Thịt lợn nạc rửa sạch, thái miếng mỏng (hoặc băm nhỏ) 

~ Cho thịt vào nước lã, đun sôi, hớt bọt, nêm nước mắm, muối vừa ăn, cho 

rau vào đun sôi khoảng 2 phút, cho chút mì chính rồi bắc ra ngay. 

(3) Yêu câu thành phẩm h 

~ Trạng thái : Rau chín mềm, tỉ lệ nước - cái là 1 — 1; 

~ Màu sắc : Rau xanh, nước trong, ; 

— Mùi vị : Canh thơm mùi đặc trưng của nguyên liệu, độ ngọt cao, vị vừa ăn. 

(Theo Hai trăm món ăn dân tộc) 


25 


Câu hỏi : 

Khi cần thuyết minh cách làm một đồ vật (hay cách nấu món ăn, may áo 
quần,..), người ta thường nêu những nội dung gì ? Cách làm được trình bày theo 
trình tự nào ? 


Ghi nhớ 


© Khi giới thiệu một phương pháp (cách làm) nào, người viết phải tìm 


hiểu, nắm chắc phương pháp (cách làm) đó. 


s Khi thuyết mỉnh, cân trình bày rõ điều kiện, cách thức, trình tự,... làm ra 
sản phẩm và yêu câu chất lượng đối với sản phẩm đó. 


e Lời văn cần ngắn gọn, rõ ràng. 


II- LUYỆN TẬP 


1. Hãy tự chọn một đồ chơi, trò chơi quen thuộc và lập dàn bài thuyết minh 
cách làm, cách chơi trò chơi đó. Yêu cầu trình bày rõ ràng, mạch lạc. 

2*. Đọc bài giới thiệu sau đây. Hãy chỉ ra cách đặt vấn đề, các cách đọc và đặc 
biệt là nội dung và hiệu quả của phương pháp đọc nhanh được nêu trong bài. Các 
số liệu trong, bài có ý nghĩa gì đối với việc giới thiệu phương pháp đọc nhanh ? 


PHƯƠNG PHÁP ĐỌC NHANH 


Ngày nay, khoa học đã tiến nhanh, máy tính điện tử và người máy đã giúp 
con người giải quyết nhiều vấn đề, nhưng nó không thể thay thế con người và con 
người vẫn là trung gian giữa tự nhiên và máy móc ; con người đã lập chương trình 
cho máy tính và xử lí các thông, tin. Muốn làm công việc này, con người cần phải 
đọc để hiểu điều người khác viết, tích luỹ kiến thức và tiết kiệm thời gian nghiên 
cứu. Tính đến nay, trong, 500 năm lịch sử của mình, ngành in thế giới đã xuất bản 
hơn 300 triệu đâu sách, hằng năm cho ra đời 600 triệu trang, in. Vậy ta phải đọc 
như thế nào trước núi tư liệu này ? 

Nếu hằng ngày, ta cứ đọc theo kiểu thông thường với tốc độ 150 - 200 
từ/ phút, thì trong toàn bộ cuộc đời, ta chỉ đọc được 2 - 3 nghìn quyển sách. Con 
số này là quá ít đối với những người muốn tiến kịp thời đại. Ngày nay, mỗi nhà 
26 


nghiên cứu cần phải đọc 50 — 100 nghìn cuốn sách trong, cả cuộc đời. Rõ ràng cách 
đọc cũ không giải quyết được vấn đề. 

Có nhiều cách đọc khác nhau : cách đọc thành tiếng và cách đọc thẩm. Đọc 
thành tiếng là từ các chữ ta đọc thành vẫn, nhiều vẫn thành từ, nhiều từ thành câu 
và khi đọc lại phải phát âm. 

Có hai phương pháp đọc thầm quan trọng nhất, đó là phương pháp đọc theo 
dòng và phương pháp đọc ý. 

Với phương pháp thứ nhất, các từ được tiếp nhận như một chuỗi liên tục các 
đồng, Đó là cách đọc của nhiều người với tốc độ đạt từ 150 - 200 từ/ phút. 

Với cách đọc thứ hai, người đọc không đọc theo từng câu mà thu nhận ý. Họ 
đọc ý chung chứa trong bài viết qua các từ chủ yếu (từ chủ để, từ chìa khoá). Đây 
là phương, pháp tiên tiến nhất vì nó chớ phép ta thu nhận thông tin cần thiết chứa 
trong một đoạn văn, một trang sách, lọc bổ những thông tin không, cần thiết. 

Cách đọc này gọi là đọc nhanh, tức là cách đọc toàn bộ khối từ, vì người đọc 
nắm vững nó, chỉ cần một cái nhìn đã bao trùm lên 6 - 7 dòng, và đôi khi cả trang, 
và như thế thu nhận thông tin nhiều mà tốn ít thời gian. 

Những người nắm vững cách đọc nhanh không, đọc theo đường ngang mà 
mắt họ luôn luôn chuyển động theo đường đọc từ trên xuống dưới. Với cách đọc 
này, cơ mắt ít mỏi. Cách đọc nhanh này không giống kiểu đọc đường chéo góc 
hay kiểu đọc các dòng đầu của một đoạn văn. Với cách đọc mới, ta nhìn toàn bộ 
thông tin chứa trong, trang sách, đọc toàn bộ bải viết và tiếp thu toàn bộ nội dưng. 
Phương pháp này ai cũng học được nhưng phải tập trung cao, có ý chí. 

Trong những năm gần đây, các phương pháp đọc nhanh đã được phổ biến khá 
rộng, nhưng nó không, phải là điều mới lạ. Trong các thời kì khác nhau trước đây, 
các nhả chính trị, nhà văn lỗi lạc,... đã phát triển nó vả hoàn toản nắm vững nó. Ví 
dụ : Na-pô-lê-ông đọc tốc độ 2 000 từ/ phút, Ban-dắc đọc tốc độ 4 000 từ/ phút, 
Mác-xim Go-rơ-ki đọc mỗi trang sách chỉ mất vài giây. Còn Lê-nin như lướt qua 
trang sách nhưng, Người nắm chắc được nội dung. Nhận rõ tầm quan trọng của 
phương pháp đọc nhanh, ở Nga, Mĩ và nhiều nước tiên tiến khác, các lớp dạy đọc 
nhanh đã được mở ngây cảng nhiều. Sau khi dự các lớp này, người đọc có thể đạt 
tốc độ 1 500 từ/ phút, và đối với những bài viết nhẹ nhàng, đơn giản như truyện 
trinh thám, tốc độ đọc có thể lên tới 12 000 từ/ phút. 


(Theo Lịch văn hoá tổng hợp 1987 - 1990) 


27 


BÀI 20 


Kết quả cần đạt 


s Cảm nhận được niềm vui của Bác Hồ trong cuộc sống cách mạng đây 
gian khổ ở Pác Bó được diễn tả bằng những vần thơ tứ tuyệt bình dị. 


se Cửng cố và nâng cao kiến thức về câu cầu khiến đã học ở Tiểu học, nắm 
vững đặc điểm hình thức và chúc năng của câu câu khiến. 

s Biết cách quan sắt, tìm hiểu, nghiên cứu và viết bài giới thiệu một danh 
lam thắng cảnh. Hệ thống được kiến thức về văn bản thuyết minh. 


VĂN BẢN 


Z 2 : ^ 
TỨC CẢNH PÁC BÓt#) 
Sáng ra bờ suối, tối vào hang, 
Cháo bẹ() rau măng vẫn sẵn sàng. 
Bàn đá chông chênh địch sử Đảng, 
Cuộc đời cách mạng thật là sang. 
Tháng 2 năm 1941 
(Thơ Hồ Chủ tịch, NXB Văn học, Hà Nội, 1967) 
Chú thích 
(#) Tháng 2 — 1941, sau ba mươi năm bôn ba hoạt động cách mạng ở nước 
ngoài, Bác Hồ trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng trong 
nước. Người sống và làm việc trong hoàn cảnh hết sức gian khổ : ở trong hang 
Pác Bó, một hang núi nhỏ sát biên giới Việt Trung (thuộc huyện Hà Quảng, tỉnh 
Cao Bằng) ; thường phải ăn cháo ngô, măng rừng thay cơm ; bàn làm việc là một 
phiến đá bên bờ suối cạnh hang (được Người đặt tên là suối Lê-nin). 
(1) Bẹ: ngô. 
(2) Sử Đẳng: đây là Lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô, được Bác dịch vắn tắt để 
làm tài liệu học tập cho cán bộ cách mạng khi đó. 


28 


Bác Hồ làm việc trong hang núi 
ở chiến khu Việt BẮc 


ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 


1. Bài thơ thuộc thể thơ gì ? Hãy kể tên một số bài thơ cùng thể thơ này mà 
em đã học. 

2. Nhận xét về giọng điệu chung của bài thơ. Tâm trạng của Bác Hồ ở Pác Bó 
được biểu hiện như thế nào qua bài thơ ? Vì sao Bác lại cảm thấy cuộc sống gian 
khổ đó "thật là sang" ? 

3*, Qua bài thơ, có thể thấy rõ Bác Hồ cảm thấy vui thích, thoải mái khi sống, 
giữa thiên nhiên. Nguyễn Trãi cũng từng ca ngợi "thú lâm tuyển" (niềm vưi thú 
được sống với rừng, suối) trong bài Côn Sơn ca. Hãy cho biết "thú lâm tuyển" ở 
Nguyễn Trãi và ở Bác Hồ có gì giống và khác nhau. 


29 


Ghi nhớ 


Tức cảnh Pác Bó là bài thơ tử tuyệt bình dị pha giọng vui đùa, cho thấy 
tỉnh thân lạc quan, phong thái ung dung của Bác Hồ trong cuộc sống cách 
mạng đây gian khổ ở Pác Bö. Với Người, làm cách mạng và sống hoà hợp 
với thiên nhiên là một niềm vui lớn. 


CÂU CẦU KHIẾN 


I~ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THỨC VÀ CHỨC NĂNG 
1. Đọc những đoạn trích sau và trả lời câu hỏi. 
a) Ông lão chào con cá và nói : 


~ Mụ vợ tôi lại nổi cơn điên rồi. Nó không muốn làm bà nhất phẩm phu nhân 
nữa, nó muốn làm nữ hoàng. 


Con cá trả lời : 
~ Thôi đừng lo lắng. Cứ về đi. Trời phù hộ lão. Mụ già sẽ là nữ hoàng. 
(Ông lão đánh cả và con cá vàng) 
b) Tôi khóc nấc lên. Mẹ tôi từ ngoài đi vào. Mẹ vuốt tóc tôi và nhẹ nhàng dắt 
tay em Thuỷ : 
— Đi thôi con. 
(Theo Khánh Hoài, Cuộc chía tay của những con búp bê) 
Câu hỏi : 
~ Trong những đoạn trích trên, câu nào là câu cầu khiến ? Đặc điểm hình thức 
nào cho biết đó là câu cầu khiến ? 
— Câu câu khiến trong những đoạn trích trên dùng để làm gì? 
2. Đọc to những câu sau và trả lời câu hỏi. 
a) — Anh làm gì đấy ? 


- Mỏ của. Hôm nay trời nóng quá. 


30 


b) Đang ngôi viết thư, tôi bông nghe tiếng ai đó vọng vào : 

~ Mỏ cửa ! 

Câu hỏi : 

- Cách đọc câu "Mở cửa " trong (b) có khác với cách đọc câu "Mở cửa." 
trong (a) không ? 

~ Câu "Mở cửa "' trong (b) dùng để làm gì, khác với câu "Mở cửa." trong (a) 
ở chỗ nào ? 


Ghỉ nhớ 


e Câu cầu khiên là câu có những từ cầu khiến như : hãy, đừng, chớ,... đi, 
thôi, nào,... hay ngữ điệu cầu khiến ; dùng để ra lệnh, yêu cầu, đề nghị, 
khuyên bảuo,... 

s Khi viết, câu cầu khiến thường kết thúc bằng dấu chấm than, nhưng khi 
ý cầu khiến không được nhấn mạnh thì cö thể kết thúc bằng đấu chấm 


II~ LUYỆN TẬP 
1. Xét các câu sau và trả lời câu hỏi. 
a) Hãy lấy gạo làm bánh mà lễ Tiên vương. 
(Bánh chưng, bánh giây) 
b) Ông giáo hút trước đi. 
(Nam Cao, Lão Hạc) 
e) Nay chúng ta đừng làm gì nữa, thử xem lão Miệng có sống được không. 
(Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng) 
Câu hỏi : 
— Đặc điểm hình thức nào cho biết những câu trên là câu câu khiến ? 


= Nhận xét về chủ ngữ trong những câu trên. Thử thêm, bớt hoặc thay đổi chủ 
ngữ xem ý nghĩa của các câu trên thay đổi như thế nào. 


31 


2. Trong những đoạn trích sau, câu nào là câu cầu khiến ? Nhận xét sự khác 
nhau về hình thức biểu hiện ý nghĩa câu khiến giữa những câu đó. 
a) Thôi, im cái điệu hát mưa dâm sùi sụt ấy đi. Đào tổ nông thì cho chết ! 
(Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưư ki) 
b) Ông đốc tươi cười nhẫn nại chờ chúng tôi : 
~ Các em đừng khóc. Trưa nay các em được về nhà cơ mà. Và ngày mai lại 
được nghỉ cả ngày nữa. 
(Thanh Tịnh, Tôi đi học) 
e) Có anh chàng nọ tính tình rất keo kiệt. Một hôm, đi đò qua sông, anh chàng 


khát nước bèn cúi xuống, lấy tay vục nước sông uống. Chẳng may quá đà, anh ta 
lộn cổ xuống sông. Một người ngồi cạnh thấy thế; vội giơ tay ra, hét lên : 

~ Đưa tay cho tôi mau ! 

Anh chàng sắp chìm nghỉm nhưng vẫn không chịu nắm tay người kia. Bỗng 
một người có vẻ quen biết anh chàng chạy lại, nói : 

~ Cầm lấy tay tôi này ! 

Tức thì, anh ta cố ngoi lên, nắm chặt lấy tay người nọ và được cứu thoát [.... 


(Theo Ngữ văn ớ, tập một) 


3. So sánh hình thức và ý nghĩa của hai câu sau : 
a) Hãy cố ngồi dậy húp ít cháo cho đỡ xót ruột ! 
b) Thây em hãy cố ngồi dậy húp ít cháo cho đỡ xót ruột. 
(Ngô Tất Tố, Tất đèn) 
4. Xét đoạn trích sau và trả lời câu hỏi. 
Dế Choắt nhìn tôi mà rằng : 
— Anh đã nghĩ thương em như thế thì hay là anh đào giúp cho em một cái 


ngách sang bên nhà anh, phòng khi tắt lửa tối đèn có đứa nào đến bắt nạt thì em 
chạy sang... 


(Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kì) 
Dế Choắt nói với Dế Mèn câu trên nhằm mục đích gì ? Cho biết vì sao trong, 
lời nói với Dế Mèn, Dế Choắt không dùng những câu như : 


32 


— Anh hãy đào giúp em một cái ngách sang bên nhà anh ! 
— Đầo ngay giúp em một cái ngách ! 
5. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi. 


Đêm nay mẹ không ngủ được. Ngày mai là ngày khai trường, con vào lớp 
Một. Mẹ sẽ đưa con đên trường, cầm tay con dắt qua cánh cổng, rồi buông tay mà 


nói : "Đi đi con ! Hãy can đảm lên ! Thế giới này là của con. Bước qua cánh cổng 
trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra. ". 
(Theo Lý Lan, Cổng trường mở ra) 


Câu "Đi đi con F" trong đoạn trích trên và câu "Đi thôi con." trong đoạn trích 
ở mục I.1,b (tr, 30) có thể thay thế cho nhau được không ? Vì sao ? 


THUYẾT MINH VỀ MỘT DANH LAM THẮNG CẢNH 


1~ GIỚI THIỆU MỘT DANH LAM THẮNG CẢNH 
Đọc bài giới thiệu sau và trả lời câu hỏi. 
HỒ HOÀN KIẾM VÀ ĐỀN NGỌC SƠN 


Nếu tính từ khi hồ Hoàn Kiếm còn là một đoạn của dòng cũ sông Hồng để lại 
sau khi sông chuyển dòng thì tới nay hồ đã có đến vài nghìn tuổi. Nhưng cái tên 
Hoàn Kiếm thì mới có từ năm thế kỉ nay. Trước đó, hô có tên là Lục Thuy vì nước 
hồ bốn mùa xanh ngắt. Tới thế kỉ XV có tên Hoàn Kiếm do sự tích Lê Lợi trả 
gươm. Truyện kể rằng Lê Lợi khi còn ở Lam Sơn có bắt được một thanh gươm. 
Gươm ấy luôn ở bên ông trong suốt mười năm chỉnh chiến. Khi dẹp xong giặc 
Minh, vua Lê về Thăng Long, một hôm ngự thuyền dạo chơi trên hồ Lục Thuỷ, 
bông có con rùa nổi lên, ông rút gươm ra trỏ thì rùa liền đớp ngay thanh gươm 
mà lặn xuống, Như vậy là vua trả gươm cho trời. Vì vậy, hồ có tên là Hoàn Kiếm, 
gọi nôm na là Hồ Gươm. Sau thuỷ quân dùng hồ làm nơi luyện tập nên có thêm 
tên là hỗ Thuỷ Quân. 

Theo truyền thuyết thì đời Lê Thánh Tông (nửa sau thế kỉ XV) chỗ nay là gò 
Tháp Rùa từng là Điếu Đài tức là nơi vua đến ngồi câu cá. Đến đời Vĩnh Hựu, 
chúa Trịnh Giang lập cung Khánh Thuy ở đảo Ngọc làm nơi hóng gió ngày hè. 
Đầu thế kỉ XIX, một ngôi chùa được dựng lên trên nền cung Khánh Thuy cũ và 
có tên là chùa Ngọc Sơn. Ít lâu sau, nơi đây không thờ Phật nữa mà thờ thánh 


33 


Văn Xương (chủ về văn chương, khoa cử) và Đức thánh Trần (tức anh hùng Trân 
Quốc Tuấn), do vậy được đổi gọi là đền Ngọc Sơn. Năm 1864, Nguyễn Văn Siêu, 
nhà văn hoá lớn của Hà Nội thời đó, đã đứng ra sửa sang lại toàn cảnh. Trên gò 
Ngọc Bội, ông xây một ngọn tháp hình bút lông, thân tháp có tạc ba chữ Tả thanh 
thiên (có nghĩa là viết lên trời xanh). Đó là Tháp Bút. Đi qua Tháp Bút tới một cửa 
cuốn gọi là Đài Nghiên vì trên có đặt một cái nghiên mực bằng đá. Qua Đài 
Nghiên đến câu Thê Húc (có nghĩa là nơi ánh mặt trời đậu lại). Cầu dẫn đến cổng 
đến Ngọc Sơn. Đền có ba nếp, nếp ngoài là bái đường, nếp giữa là nơi thờ Văn 
Xương và nếp sau thờ Trần Hưng Đạo. Trước mặt bái đường là Trấn Ba Đình 
(đình chắn sóng). Nhìn thẳng về hướng nam là Tháp Rùa. Tháp chỉ mới có từ cuối 
thế kỉ XIX nhưng đã trở thành biểu tượng quen thuộc của Hồ Gươm Hà Nội. 

Ngày nay khu vực quanh hồ đã thành tên là Bờ Hồ, là nơi nhân dân thủ đô 
đạo chơi ngày hè, nơi đón giao thừa, lại còn là nơi tổ chức hội hoa đăng - đèn hoa, 
pháo hoa - trong những địp lễ tết hằng năm. 

(Theo Lịch văn hoá tổng hợp 1987 ~ 1990) 

Câu hỏi : 

1. Bài giới thiệu đã giúp em hiểu biết những gì về hồ Hoàn Kiếm và đên 
Ngọc Sơn ? 

2. Muốn viết bài giới thiệu một danh lam thắng cảnh như vậy, cần có những, 
kiến thức gì ? 

3. Làm thế nào để có kiến thức về một danh lam thắng cảnh ? 

4. Bài viết được sắp xếp theo bố cục, trình tự nào ? Theo em, bài này có thiếu 
sót gì về bố cục ? 


5. Phương, pháp thuyết minh ở đây là gì ? 


Ghi nhớ 

s Muốn viết bài giới thiệu về một danh lam thắng cảnh thì tốt nhất phải 
đến nơi thăm thú, quan sát hoặc tra cứu sách vở, hỏi han những người 
hiểu biết về nơi ấy. 

e Bài giới thiệu nên có bố cục đủ ba phần. Lời giới thiệu ít nhiều có kèm 
theo miêu tả, bình luận thì sẽ hấp dân hơn ; tuy nhiên, bài giới thiệu phải 
dựa trên cơ sở kiến thức đáng tin cậy và có phương pháp thích hợp. 


xử à : "`... 
© Lời văn cần chính xác và biếu cảm. 


II- LUYỆN TẬP 


1. Lập lại bố cục bài giới thiệu Hồ Hoàn Kiếm và đên Ngọc Sơn một cách 
hợp lí. 

2. Nếu muốn giới thiệu theo trình tự tham quan hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc 
Sơn từ xa đến gần, từ ngoài vào trong thì nên sắp xếp thứ tự giới thiệu như thế 
nảo ? Hãy ghi ra giấy. 

3. Nếu viết lại bài này theo bố cục ba phần, em sẽ chọn những chỉ tiết tiêu biểu 


nào để làm nổi bật giá trị lịch sử và văn hoá của di tích, thắng cảnh ? 


4. Một nhà thơ nước ngoài gọi Hồ Gươm là "chiếc lãng hoa xinh đẹp giữa lòng 


Hà Nội". Em có thể sử dụng câu đó vào phần nào trong bài viết của mình ? 


ÔN TẬP VỀ VĂN BẢN THUYẾT MINH 


1 ÔN TẬP LÍ THUYẾT 


1. Văn bản thuyết mỉnh có vai trò và tác dụng như thế nào trong đời sống ? 

2. Văn bản thuyết minh có những, tính chất gì khác với văn bản tự sự, miêu 
tả, biểu cảm, nghi luận ? 

3. Muốn làm tốt bài văn thuyết mỉnh, cân phải chuẩn bị những gì ? Bài văn 
thuyết minh phải làm nổi bật điều gì ? 


4. Những phương pháp thuyết minh nào thường được chú ý vận dụng ? 


II- LUYỆN TẬP 


1. Hãy nêu cách lập ý và lập dàn bài đối với các đề bài sau : 

a) Giới thiệu một đồ dùng trong học tập hoặc trong sinh hoạt. 

b) Giới thiệu một danh lam thắng cảnh ở quê hương em. 

c) Thuyết minh về một văn bản, một thể loại văn học mà em đã học. 


đ) Giới thiệu cách làm một đồ dùng học tập (một thí nghiệm). 


2. Tập viết đoạn văn theo các đề bài sau : 

a) Giới thiệu một đồ dùng trong học tập hoặc trong sinh hoạt. 

b) Giới thiệu một danh lam thắng cảnh ở quê hương em. 

c) Thuyết minh về một văn bản, một thể loại văn học đơn giản (như văn bản 
để nghị, báo cáo, thể thơ lục bát,...). 

đ) Giới thiệu một loài hoa (như hoa đào, hoa mai,...) hoặc một loài cây (như 
cây chuối, cây na,...). 

e) Thuyết minh về một giống vật nuôi. 


g) Giới thiệu một sản phẩm, một trò chơi mang bản sắc Việt Nam (như chiếc 


nón lá, chiếc áo dài, trò chơi thả diều,...). 


BÀI 21 


Kết quả cần đạt 

e Cẩm nhận được tình yêu thiên nhiên thắm thiết và phong thái ung 
dung trong bất kì hoàn cảnh nào của Hồ Chí Minh thể hiện qua bài 
Ngắm trăng. Thấy được đặc sắc nghệ thuật của bài thơ. 

e Cảm nhận được ý nghĩa tư tưởng sâu sắc của bài Đi đường : từ việc đi 
đường núi mà gợi ra bài học đường đời. Hiểu được cách dùng biểu tượng 
có hiệu quả nghệ thuật cao của bài thơ. 


s Củng cố và nâng cao kiến thức về câu cảm thán và câu trần thuật đã 


học ở Tiểu học, nắm vững đặc điểm hình thức và chức năng của hai kiểu 


câu này. 
se Vận dụng kiến thức về văn bản thuyết minh để làm tốt bài tập làm văn 


số 5. 


VĂN BẢN 


NGẮĂM TRĂNG 
(Vọng nguyệt) 
Phiên âm 
Ngục trung vô tửu diệc vô hoa, 
Đối thử lương tiêu nại nhược hà ? 
Nhân hướng song tiền khán minh nguyệt, 
Nguyệt tòng song khích khán thi gia. 
Dịch nghĩa 
Trong tù không rượu cũng không hoa, 
Trước cảnh đẹp đêm nay biết làm thế nào ? 
Người hướng ra trước song, ngắm trăng sáng, 
Từ ngoài khe cửa, trăng ngắm nhà thơ. 

(Vọng : ngắm, nguyệt: trăng, ngục : nhà tù, trung : trong, vô : không, tửu : rượu, diệc : cũng, 
hoa : hoa, đối : đứng trước, đối với, hướng về, thử: này, lương : tốt lành, ở đây có nghĩ là đẹp, 
tiêu : đêm, nại nhược hà : biết làm thế nào, nhân : người, hướng : hướng về phía, song : cửa sổ, tiền : 
trước, trước khi, khán : xem, nhìn, mỉnh : sáng, tòng : từ, theo, khích : khe, chỗ hở, thỉ gia : nhà thơ.) 

Dịch thơ (bản dịch của Nam Trân) 

Trong tù không rượu cũng không hoa, 
Cảnh đẹp đêm nay, khó hững hờ ; 
Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ, 
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ. 


(Hồ Chí Minh, Nhật kí trong tù ®), 
Hồ Chí Minh toàn tập, tập 3, 
NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000) 


Chú thích 


(#) Tháng 8 1942, Hồ Chí Minh từ Pác Bó (Cao Bằng) bí mật lên đường sang 
Trung Quốc để tranh thủ sự viện trợ quốc tế cho cách mạng Việt Nam. Khi đến 


47 


thị trấn Túc Vinh thì Người bị chính quyền địa phương, bắt giữ, rồi bị giải tới giải 
lui gần 30 nhà giam của 13 huyện thuộc tỉnh Quảng Tây, bị đày đoạ cực khổ hơn 
một năm trời. Trong những ngày đó, Người đã viết Nhật kí trong tù bằng thơ chữ 
Hán, gồm 133 bài, phần lớn là thơ tứ tuyệt. Ngoài bìa tập thơ, Người viết mấy câu 
đề từ (bản dịch của Nam Trân) : 

Thân thể ở trong lao, 

Tĩnh thần ở ngoài lao ; 

Muốn nên sự nghiệp lớn, 

Tĩnh thần càng phải cao. 

Tuy Bác Hồ viết Nhật kí trong tù chỉ để "ngâm ngợi cho khuây" trong, khi đợi 
tự do, tập thơ vẫn cho thấy rõ tâm hồn cao đẹp, ý chí cách mạng phi thường và 
tài năng thơ xuất sắc của Người. Có thể nói Nhật kí trong tà là một viên ngọc quý 
trong kho tàng văn học dân tộc. 


ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 


1. Đọc kĩ phần phiên âm, phần dịch nghĩa và phần giải nghĩa chứ Hán để hiểu 
chính xác từng câu trong bài thơ. Học thuộc bản dịch thơ và nhận xét về các câu 
thơ dịch. 

2. Ở bài thơ này, Bác Hồ ngắm trăng trong hoàn cảnh như thế nào ? Vì sao Bác 
lại nói đến cảnh "Trong, tù không rượu cũng không, hoa" ? Qua hai câu đầu, em 
thấy Bác có tâm trạng ra sao trước cảnh trăng đẹp ngoài trời ? 

3. Trong hai câu thơ cuối của bài thơ chữ Hán, sự sắp xếp vị trí các từ nhân 
(và thi gia), song, nguyệt (và minh nguyệt) có gì đáng chú ý ? Sự sắp xếp như vậy 
và việc đặt hai câu dưới dạng đối nhau có quả nghệ thuật như thế nào ? 


4. Qua bài thơ, em thấy hình ảnh Bác Hồ hiện ra như thế nào ? 

5*, Nhà phê bình văn học Hoài Thanh nhận xét : "Thơ Bác đầy trăng". Hãy 
chép lại những bài thơ Bác Hồ viết về trăng mà em biết (chú ý ghỉ rõ thời điểm 
sáng tác mỗi bài). Cuộc "ngắm trăng" trong bài Vọng nguyệt và hình ảnh trăng 
được thể hiện trong các bài thơ khác của Bác có gì đáng chú ý ? 

Ghi nhớ 

Ngắm trăng là bài thơ tứ tuyệt giản dị mà hàm súc, cho thấy tình yêu 


thiên nhiên đến say mê và phong thái ung dung của Bác Hồ ngay cả trong 
cảnh ngục tù cực khổ tối tăm. 


VĂN BẢN (Tự học có hướng dẫn) 


ĐI ĐƯỜNG 
(Tẩu lộ) 


Phiên âm 
Tẩu lộ tài tri tẩu lộ nan, 
Trùng san chỉ ngoại hựu trùng san ; 
Trùng san đăng đáo cao phong hậu, 
Vạn lí dư đồ cố miện gian. 
Dịch nghĩa 
Có đi đường mới biết đường đi khó, 
Hết lớp núi này lại tiếp đến lớp núi khác ; 
Khi đã vượt các lớp núi lên đến đỉnh cao chót, 
Thì muôn dặm nước non thu cả vào trong tầm mắt, 

(Tẩu : đi, chạy, lộ: đường, tài: mới, trí: biết, nan : khó, trùng : nhiều lớp chồng lên nhau, san 
(sơn): núi, chỉ: quan hệ từ nối các phân trong một cụm từ, thường chỉ sự sở hữu, ngoại: ngoài, hựu : 
lại, lại lần nữa, đăng : lên, đáo : đến, cao : cao, phong: đỉnh núi, chỏm núi, hậu : sau, sau khi, vạn : 
vạn, lí: dặm, dư đồ: bản địa đồ, lãnh thổ, cố miện gian (cố: quay đầu nhìn, miện : đưa mắt nhìn, 
gian : khoảng giữa, trong khoảng) : trong tầm mắt, trong tầm nhìn.) 

Dịch thơ (bản dịch của Nam Trân) 

Đi đường mới biết gian lao, 
Nái cao rồi lại núi cao trập trùng) ; 
Núi cao lên đến tận cùng, 
Thu vào tầm mắt muôn trùng) nước non. 
(Hồ Chí Minh, Nhật kí trong tù, 
Hồ Chí Mình toàn tập, Sđd) 


Chú thích 


(0 Gian lao : gian khổ, vất vả. 

(2) Trập trùng : có hình thế lớp lớp nối tiếp nhau thành dãy đài và cao thấp 
không đều. 

(3) Trùng : ở đây có nghĩa là tầng, lớp giống nhau nối tiếp nhau. 


ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 


1. Đọc kĩ các phần phiên âm, dịch nghĩa, dịch thơ, chú thích để hiểu rõ nghĩa 
các câu thơ. 

2. Tìm hiểu kết cấu bài thơ. (Gợi ý : dựa vào mô hình kết cấu bài tứ tuyệt 
Đường luật - khai, thừa, ch uyển, hợp - đã được biết ở lớp đưới ; chú ý mối liên 
hệ lô-gíc giữa các câu thơ và vị trí của câu thứ ba.) 

3. Việc sử dụng các điệp ngữ trong bài thơ (cả ở bản chữ Hán và bản dịch thơ) 
có hiệu quả nghệ thuật như thế nào ? 

4. Phân tích câu 2 và câu 4 để làm rõ nỗi gian lao của người đi đường núi và 
niểm vui sướng của người đứng trên cao ngắm cảnh. Hai câu thơ này, ngoài ý 
nghĩa miêu tả, còn nøu ý gì nữa không, ? 

5. Theo em, đây có phải là bài thơ tả cảnh, kể chuyện không ? Vì sao ? Hãy 
nêu vắn tắt nội dung ý nghĩa bài thơ. 


Ghi nhớ 


Đi đường là bài thơ tứ tuyệt giản dị mà hàm súc, mang ý nghĩa tư 
tưởng sâu sắc ; từ việc đi đường núi đã gợi ra chân lí đường đời : vượt 


qua gian lao chồng chất sẽ tới thắng lợi vẻ vang. 


ĐỌC THÊM 


"NHẬT KÍ TRONG TÙ" VÀ THƠ HỒ CHÍ MINH Ở PÁC BÓ 


Ngay từ sau khi về nước (tháng 2 - 1941) đến ngày Tổng khởi nghĩa, sống rất 
gian khổ ở trong Pác Bó (Cao Bằng), vị lãnh tụ tối cao của dân tộc đã chăm chỉ 
lặng lẽ làm rất nhiều bài ca kêu gọi các tầng lớp đồng bào tham gia Mặt trận 
Việt Minh đánh giặc cứu nước, tuyên truyền cho đường lối đoàn kết bằng những 
hình ảnh ngụ ngôn giản đi (Hòn đá, Con cáo và tổ ong, Bài ca sợi chỉ), tuyên 
truyền cho chiến tranh du kích (Bài ca du kích), phổ biến "lịch sử nước ta", "địa lí 
nước ta"... như một cán bộ tuyên truyền vô danh. Những sáng tác đó có khi chỉ là 
40 


những câu bẻ vẫn để dễ nhớ, đễ truyền miệng nhưng đã làm lay động lòng người 
mạnh mẽ. Dù thế nảo, thứ văn chương quên mình là văn chương, được viết bởi 
một bậc đại bút nhưng đã vượt lên trên mọi quyên lực của văn chương đó vẫn 
làm ta xúc động và mang đây ý nghĩa. 

Bên cạnh thơ ca tuyên truyền được sáng tác một cách bền bỉ, đồi đào, thời kì 
này, Hồ Chí Minh còn có mảng thơ trữ tình nghệ thuật đặc sắc. 

Đó là mấy bài thơ tứ tuyệt làm rải rác trong những ngày ở rừng Pác Bó : 
Pác Bó hùng vĩ Tức cảnh Pác Bó, Suối Lê-nin, Thướng sơn (Lên núi),... Ở chùm 
thơ này, gây ấn tượng đậm nhất là hình ảnh vị lãnh tụ cách mạng trong cuộc sống, 
bí mật đầy gian khổ vào một thời kì bão táp của lịch sử, lại đồng thời, thật sự là 
một "khách lâm tuyển", sống, hoà hợp nhịp nhàng với suối rừng hang động, mang, 
đáng đấp ung dung như một ẩn s2), đạo sĩtP) và chứa chan tâm hồn thi sĩ... 

Đó là tập Nhật kí trong tù, như cách nói hóm hỉnh của Đặng Thai Mai, một 
thi phẩm có được do sự "lỡ tay đánh rơi vào kho tàng văn học, như một cử chỉ 
đùa, một hành động ngẫu nhiên..."€) của Hồ Chí Minh. Người chiến sĩ vĩ đại mà 
đấu tranh trở thành lẽ sống, thành nhịp sống hằng ngày ấy đã khổ tâm vô hạn vì 


cứ sống nhàn, nhàn quá đối trong tù, giữa lúc Tráng sĩ đua nhau ra mặt trận — 
Hoàn câu lửa bốc rực trời xanh, đành phải ngâm ngợi cho khuây phân nào nỗi sốt 
ruột mong sớm trở về vị trí chiến đấu. Và hơn một trăm bài thơ nhật kí được viết 
ra chỉ để cho khuây ấy lại thật sự là một tác phẩm văn chương vô giá. 

Đúng như Xuân Diệu nhận xét : "Cái hay vô song của tập thơ là chất người 
cộng sản Hồ Chí Minh". 

"Chất người cộng sản Hồ Chí Minh" - đó là tấm lòng nhân ái mênh mông mà 
sâu thắm, một tình thương quên mình. Người hầu như không bận tâm tới những 
nông nổi khổ cực ghê gớm mà bản thân đang phải chịu đựng, nhưng lại hết sức 
nhạy bén để cảm thông sâu xa với mọi vui buồn sướng khổ của những người tù 


@) Ẩn sĩ: người đi ở ẩn, lánh đời. 

(b) Đạo sĩ: người tư tiên. 

(c) Đặng Thai Mai, Đọc lại tập thơ "Ngục trung nhật kí", trong Tạp chí Văn học, 5 ~ 1970. Câu 
này ý nói 'Nhật kí trong tù ra đời một cách ngẫu nhiên, vì trước đó, Hồ Chí Minh đâu có ý định sáng 
tác tập thơ ! 


41 


chung quanh, hay của những người nông dân, người phu đường bắt gặp trên 
đường chuyển lao. 

"Chất người" ấy còn thể hiện ở tỉnh thần "thép" vĩ đại của người chiến sĩ, một 
mặt sôi sục khát khao chiến đấu, đêm ngày mong mỏi tự do để tung bay vào bão 
táp cách mạng, mặt khác, lại ung dung bình tĩnh, có phong thái một triết nhân), 
chẳng những không hề nao nứng mà còn vượt lên rất cao trên tất cả mọi thứ cùm. 
xích của nhà tù địa ngục trần gian. Do đó, ta hiểu vì sao trong chuỗi ngày bị tù 
đày, Hô Chí Minh vừa cảm thấy đau khổ vô hạn vì mất tự do, đêm ngày mong 
mỏi tự đo tới cháy ruột, lại vừa cảm thấy mình là "người tự do", là "khách tiên" 
trong tù : 

Tự do tiên khách trên trời 
Biết chăng trong ngục có người khách tiên ? 

"Chất người" ấy còn thể hiện ở tấm lòng yêu nước, thương nước cháy bỏng 
của con người mang tên Ái Quốc. Qua cuốn nhật kí, có thể thấy hầu như không 
lúc nào, con người ấy không đau đáu nỗi niềm đất nước. Khi bị nhốt trong ngục 
hay khi bị giải đi trên đường, khi nghe tiếng sáo hay khi ngắm "cành lá", "vừng, 
hồng", khi khoẻ cũng như khi "ốm nặng", lúc "không ngủ được" cũng như khi 
"vừa chợp mắt"... hâu như lúc nào Nguyễn Ái Quốc cũng đay dứt nghĩ về "đất 
Việt cảnh lầm than". Người đã "hoà lệ thành thơ" để nói về nổi niềm cố quốc tha 
hương xót xa đó. 

Và trong, "chất người cộng, sản" ấy đồng thời còn có chấtngười nghệ sĩ thật sự. 
Hồ Chí Minh đã xốn xang bối rối trước một đêm trăng đẹp và đã để tâm hồn vượt 
ngục tìm đến giao hoà với vâng trăng - Lòng theo vời vợi mảnh trăng thu —, 
đã bâng khuâng lắng nghe một tiếng chuông chùa, tiếng sáo trẻ chăn trâu, đã âu 
yếm dõi theo một cánh chỉm bay về rừng, một chòm mây lơ lửng lưng trời lúc 
hoàng hôn... trong khi bản thân đang bị trói giải trên đường. 

Từ chất người tuyệt vời đó mà có chất thơ tuyệt vời đó. Nhật kí trong tù cho 
thấy một phong cách(9 thơ vừa rất độc đáo vừa đa dạng, nhiều màu sắc thẩm mĩ, 


(a) Triết nhân : nhà triết học, người nghiên cứu về những quy luật chung nhất của thế giới, 
thường dùng chỉ người thông thái được quý trọng. 
(b) Cố quốc: đất nước đã xa cách ; tha hương : quê người. 


(€) Phong cách : những nét riêng độc đáo trong sáng tác của một nghệ sĩ. 


đã kết hợp thật hài hoà những yếu tố tưởng như mâu thuẫn : giản dị vô cùng mà 
cũng hàm súc vô cùng, cổ điển rất mực và hiện đại cũng rất mực, vừa hiện thực 
tới nghiêm ngặt, trần trụi, vừa lãng mạn bay bổng, rực rỡ, vừa sáng ngời chất thép 
vừa man mác chất thơ... 


(Nguyễn Hoành Khung, Một mùa thơ rộ nở, 
trong Thơ Việt Nam 1930 - 1945, 
NXB Văn học, Hà Nội, 1994) 


CÂU CẢM THÁN 


I- ĐẶC ĐIỂM HÌNH THỨC VÀ CHỨC NĂNG 


Đọc những đoạn trích sau và trả lời câu hỏi. 

a) Hỡi ơi lão Hạc ! Thì ra đến lúc cùng lão cũng có thể làm liều như ai hết... 
Một người như thế ây !... Một người đã khóc vì trót lừa một con chó !... Một người 
nhịn ăn để tiên lại làm ma, bởi không muốn liên luy đến hàng xóm, lắng giêng... 
Con người đáng kính ây bây giờ cũng theo gót Bình Tư để có ăn ư ? Cuộc đời quả 
thật cứ mỗi ngày một thêm đáng buôn... 

(Nam Cao, Lão Hạc) 


b) Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối 
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan ? 
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn 
Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới ? 
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội, 
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng ? 
Đâu những chiêu lênh láng mắu sau rừng 
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt, 
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật ? 
~ Than ôi !f Thời oanh Hệt nay còn đâu ? 
(Thế Lữ, Nhớ rừng) 


Câu hỏi : 


~ Trong những đoạn trích trên, câu nào là câu cảm thán ? 


~ Đặc điểm hình thức nào cho biết đó là câu cảm thán ? 
~ Câu cảm thán dùng để làm gì ? Khi viết đơn, biên bản, hợp đồng hay trình 
bày kết quả giải một bài toán,... có thể dùng câu cảm thán không ? Vì sao ? 


Ghi nhớ 


s Câu cảm thán là câu có những từ ngữ cảm thán như : ôi, than ôi, hỗi ơi, 
chao ơi (ôi), trời ơi ; thay, biết bao, xiết bao, biết chừng nào,... dùng để 


bộc lộ trực tiếp cảm xúc của người nói (người viết) ; xuất hiện chủ yếu 
trong ngôn ngữ nói hằng ngày hay ngôn ngữ văn chương. 


» Khi viết, câu cảm thán thường kết thúc bằng dấu chấm than. 


II~ LUYỆN TẬP 

1. Hãy cho biết các câu trong những đoạn trích sau có phải đều là câu cảm 
thần không. Vì sao ? 

a) Than ôi ! Sức người khó lòng địch nổi với sức trời ! Thế đê không sao cự lại 
được với thế nước ! Lo thay ! Nguy thay ! Khúc đê này hỏng mất. 


(Phạm Duy Tốn, Sống chết mặc bay) 


b) Hồi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi ! 
(Thế Lữ, Nhớ rừng) 
e) Chao ôï, có biết đâu rằng : hung hăng, hống hách láo chỉ tổ đem thân mà 


trả nợ cho những cử chỉ ngu đại của mình thôi. Tôi đã phải trải cảnh như thế. 
Thoát nạn rồi, mà còn ân hận quá, ân hận mãi. 


(Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kì 


2. Phân tích tình cảm, cảm xúc được thể hiện trong những câu sau đây. Có thể 
xếp những câu này vào kiểu câu cảm thán được không, ? Vì sao ? 
a) Ai lâm cho bể kia đây 
Cho ao kỉa cạn cho gây cò con ? 


(Ca dao) 


b) Xanh kia thăm thẩm từng trên 
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này ? 
(Chinh phụ ngâm khúc) 
€) Tôi có chờ đâu, có đợi đâu ; 
Đem chỉ xuân lại gợi thêm sâu. 
(Chế Lan Viên, Xưân) 
đ) Anh mà chết là chỉ tại cái tội ngông cuồng dại dột của tôi. Tôi biết làm thế 
nào bây giờ ? 
(Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kí) 
3. Đặt hai câu cảm thán để bộc lô cảm xúc : 
a) Trước tình cảm của một người thân dành cho mình. 
b) Khi nhìn thấy mặt trời mọc. 


4. Hãy nhắc lại đặc điểm hình thức và chức năng của câu nghỉ vấn, câu cầu 
khiến và câu cảm thán. 


CÂU TRẦN THUẬT 
I~ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THỨC VÀ CHỨC NĂNG 


Đọc các đoạn trích sau và trả lời câu hỏi. 

a) Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tỉnh thần yêu nước 
của dân ta. Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại 
Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,... Chứng ta phải ghỉ 
nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc 
anh hùng. 

(Hô Chí Minh, Tỉnh thân yêu nước của nhân dân ta) 

b) Thốt nhiên một người nhà quê, mình mẩy lấm lắp, quần áo ướt đầm, tất tả 
chạy xông vào, thở không ra lời : 

~ Bẩm... quan lớn... đê vỡ mất rồi ! 

(Phạm Duy Tốn, Sống chết mặc bay) 


45 


c) Cai Tứ là một người đàn ông thấp và gây, tuổi độ bốn lăm, năm mươi. Mặt 
lão vuông nhưng hai má hóp lại. 


(Lan Khai, Lâm than) 
đ) Ôi Tào Khê ! Nước Tào Khê làm đá mòn đấy ! Nhưng dòng nước Tào Khê 
không bao giờ cạn chính là lòng chung thuỷ của ta ! 
(Nguyên Hồng, Một tuổi thơ văn) 
Câu hỏi : 
~ Những câu nào trong các đoạn trích trên không có đặc điểm hình thức của 
câu nghỉ vấn, câu cầu khiến hoặc câu cảm thán ? 
— Những câu này dùng để làm gì? 
— Trong các kiểu câu nghỉ vấn, cầu khiến, cảm thán và trần thuật, kiểu câu 


nào được dùng nhiều nhất ? Vì sao ? 


Ghỉ nhớ 


s Câu trần thuật không có đặc điểm hình thức của các kiểu câu nghĩ vấn, 
câu khiến, cảm thán ; thường dùng để kể, thông báo, nhận định, miêu tả... 


Ngoài những chức năng chính trên đây, câu trần thuật còn dùng để 


yêu cầu, đề nghị hay bộc lộ tình cảm, cảm xúc,... (vốn là chức năng chính 
của những kiểu câu khác). 

s Khi viết, câu trần thuật thường kết thúc bằng dấu chấm, nhưng đôi khi 
nó có thể kết thúc bằng dấu chấm than hoặc dấu chấm lủng. 


® Đây là kiểu câu cơ bản và được dùng phổ biến nhất trong giao tiếp. 


1I~ LUYỆN TẬP 
1. Hãy xác định kiểu câu và chức năng của những câu sau đây : 
a) Thế rồi Dế Choắt tắt thở. Tôi thương lắm. Vừa thương vừa ăn năn tội mình. 
(Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu ki) 


46 


b) Mã Lương nhìn cây bút bằng vàng sáng lấp lánh, em sung sướng reo lên : 
~ Cây bút đẹp quá ! Cháu cảm ơn ông ! Cẩm ơn ông ! 
(Cây bút thắn) 
2. Đọc câu thứ hai trong phần dịch nghĩa bài thơ Ngắm trăng của Hồ Chí Minh 
(Trước cảnh đẹp đêm nay biết làm thế nào ?) và câu thứ hai trong phân dịch thơ 


(Cảnh đẹp đêm nay, khó hững hò). Cho nhận xét về kiểu câu và ý nghĩa của hai 
câu đó. 


3. Xác định ba câu sau đây thuộc kiểu câu nào và được sử dụng để làm gì. 
Hãy nhận xét sự khác biệt về ý nghĩa của những câu nảy. 
a) Anh tắt thuốc lá đi ! 
b) Anh có thể tắt thuốc lá được không ? 
©) Xin lỗi, ở đây không được hút thuốc lá. 
4. Những câu sau đây có phải là câu trần thuật không ? Những, câu này dùng, 
để làm gì ? 
a) Đêm nay, đến phiên anh canh miếu thờ, ngặt vì cất dở mẻ rượu, em chịu 
khó thay anh, đến sáng thì về. 
(Thạch Sanh) 
b) Tuy thế nó vẫn kịp thì thầm vào tai tôi : "Em muốn cả anh cùng đi 
nhận giải. ". 
(Tạ Duy Anh, Bức tranh của em gái tôi) 
5. Đặt câu trần thuật dùng để hứa hẹn, xin lỗi, cảm ơn, chúc mừng, cam đoan. 


6. Viết một đoạn đối thoại ngắn có sử dụng cả bốn kiểu câu đã học. 


VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 5 — 
VĂN THUYẾT MINH (làm tại lớp) 
I- ĐỀ BÀI 
Một trong các để bài ở mục 1L2, trang 36 - bài Ôn tập về văn bản thuyết minh. 


47 


II- YÊU CẦU 

Lâm đúng theo yêu cầu của bài văn thuyết minh, không lạc sang bài văn tự 
sự, miêu tả hay biểu cảm thuần tuý. Bài viết khoảng 800 chữ, trình bày có bố cục, 
thứ tự mạch lạc, chuẩn xác, dễ hiểu. 


BÀI 22 


Kết quả cần đạt 


s Thấy được Chiếu dời đô phản ánh khát vọng về một đất nước độc lập, 
thống nhất và khí phách của dân tộc Đại Việt đang trên đà lớn mạnh. 
Thấy được kết cấu chặt chẽ, cách lập luận giàu sức thuyết phục của tác 
phẩm. Nắm được đặc điểm chủ yếu và chức năng của thể chiếu. 

se Nắm được đặc điểm hình thức và chức năng của câu phủ định. 

e Bước đầu biết vận dụng kĩ năng làm văn thuyết mính để giới thiệu một 
di tích hoặc thắng cảnh của quê hương. 


VĂN BẢN 


CHIẾU DỜI ĐÔ 


(Thiên đô chiếu) 


Xưa nhà Thương đến vua Bàn Canh năm lần dời đô) ; nhà Chu đến vua 
Thành Vương cũng ba lần đời đôt#, Phải đâu các vua thời Tam đại theo ý 
riêng mình mà tự tiện chuyển đời ? Chỉ vì muốn đóng đô ở nơi trung tâm, mưu 
toan nghiệp lớn, tính kế muôn đời cho con cháu ; trên vâng mệnh trời, đưới theo 
ý dân, nếu thấy thuận tiện thì thay đổi. Cho nên vận nước lâu dải, phong tục phồn 
thịnh(®9), Thế mà hai nhà Đỉnh, Lê lại theo ý riêng mình, khinh thường mệnh trời, 
Không noi theo dấu cũ của Thương, Chu, cứ đóng yên đô thành ở nơi đây”), khiến 


48 


Chùa Một Cột — công trình kiến trúc nổi tiếng 
của thủ đô Hà Nội được xây dựng từ thời Lí 


cho triểu đại không được lâu bền, số vận ngắn ngúi, trăm họ phải hao tốn, muôn 
vật không được thích nghỉ. Trẫm rất đau xót về việc đó, không thể không 
dời đổi), 

Huống gì thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương® : Ở vào nơi trung tâm 
trời đất; được cái thế rồng cuộn hổ ngôi, Đã đúng ngôi nam bắc đông tây ; lại 
tiện hướng nhìn sông dựa núi. Địa thế rộng mà bằng ; đất đai cao mà thoáng. Dân 
cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt; muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi. 
Xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thắng địaŒ?, Thật là chốn tự hội trọng yếu?) 
của bốn phương đất nước ; cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời. 

Trẫm muốn dựa vào sự thuận lợi của đất ấy để định chỗ ở. Các khanh nghĩ 
thế nào ? 

(Lí Công Uẩn(®), trong Thơ văn Lí ~ Trân, tập I, 
NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977) 


49 


Chú thích 


(#) Lí Công Uấn (974 — 1028) tức Lí Thái Tổ, người châu Cổ Pháp, lộ Bắc Giang 
(nay là xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Ông là người thông minh, 
nhân ái, có chí lớn và lập được nhiều chiến công. Dưới thời Tiền Lê, ông làm đến 
chức Tả thân vệ Điện tiền chỉ huy sứ. Khi Lê Ngoạ Triều mất, ông được triều thân 
tôn lên làm vua, lấy niên hiệu là Thuận Thiên. 

Chiếu là thể văn do vua dùng để ban bố mệnh lệnh. Chiếu có thể viết bằng 
văn vân, văn biên ngẫu hoặc văn xuôi ; được công, bố và đón nhận một cách trang, 
trọng. Một số bài chiếu thể hiện tư tưởng chính trị lớn lao, có ảnh hưởng đến vận 
mệnh của cả triều đại, đất nước. Năm Canh Tuất niên hiệu Thuận Thiên thứ nhất 
(1010), Lí Công Uẩn viết bài chiếu bày tỏ ý định dời đô từ Hoa Lư (nay thuộc tỉnh 
Ninh Bình) ra thành Đại La (tức Hà Nội ngày nay). Văn bản bài Chiếu đời đô ở 
đây là do Nguyễn Đức Vân dịch. 

(1) Bàn Canh : vua thứ mười bẩy của nhà Thương, một triều đại rất xưa trong. 
lịch sử Trung Quốc. 

(2) Năm lần dời đô : nhà Thương từ vua đầu tiên là Thành Thang đến Bàn 
Canh đã năm lần dời đô. 

(3) Thành Vương : vua thứ ba nhà Chu, triều đại tiếp nối nhà Thương. 

(4® Ba lần dời đó : nhà Chu từ Chu Văn Vương qua Chu Vũ Vương, đến Chư 
Thành Vương đã ba lần dời đô. 

(5) Tam đại : tên chung chỉ ba triểu đại Hạ, Thương, Chư nối tiếp nhau trong, 
lịch sử cổ đại Trung Quốc. 

(6) Phồn thịnh : ỏ trạng thái phát triển tốt đẹp, đồi đào, sung túc. 

(7) Nơi đây : chỉ Hoa Lư, nơi triều đình nhà Lí còn đóng đô khi ấy. 

(8) Thực ra việc hai triều Đinh, Lê vẫn cứ đóng đô ở Hoa Lư chứng tỏ thế và 
lực chưa đủ mạnh, vẫn còn phải dựa vào địa thế núi rừng hiểm trở. Đến thời Lí, 
với sự phát triển lớn mạnh của đất nước thì việc đóng đô ở Hoa Lư là không còn 
phù hợp nữa. 

(9) Cao Vương : tức Cao Biển, viên quan nhà Đường, từng làm Đô hộ sứ Giao 
Châu (tức nước ta ngày xưa) từ năm 861 đến năm 875. 


50 


(10) Thế rồng cuộn hổ ngôi : thế đất giống hình rồng cuộn, hổ ngồi, được coi 
là thế đất đẹp, sẽ phát triển thịnh vượng. 
(11) Thắng địa : chỗ đất có phong, cảnh và địa thế đẹp. 


(12) Trọng yếu : hết sức quan trọng, có tính chất cơ bản, mấu chốt. 


ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 


1. Mở đầu Chiếu dời đô, Lí Công Uẩn viện dẫn sử sách Trung Quốc nói về 
việc các vua đời xưa bên Trung Quốc cũng từng có những cuộc dời đô. Sự viện 
dẫn đó nhằm mục đích gì ? 

2. Theo Lí Công, Uẩn, kinh đô cũ ở vùng núi Hoa Lư (Ninh Bình) của hai 
triểu Đinh, Lê là không còn thích hợp, vì sao ? (Xem lại chú thích (8) ở trên để 
hiểu lí do khiến hai triểu Đinh, Lê vẫn phải dựa vào vùng núi Hoa Lư để 
đóng đô.) 

3. Theo tác giả, địa thế thành Đại La có những thuận lợi gì để có thể chọn làm 
nơi đóng đô ? (Chú ý vị trí địa lí, hình thế núi sông, sự thuận tiện trong giao lưu, 
phát triển về mọi mặt.) 

4. Chứng minh Chiếu dời đô có sức thuyết phục lớn bởi có sự kết hợp giữa lí 
và tình. 

(Gợi ý : 

~ Trình tự lí lẽ mã Lí Công, Uẩn đưa ra để khẳng định việc cần thiết phải dời đô. 

~ Lời ban bố mệnh lệnh mà lại có những đoạn bày tỏ nổi lòng, có những lời 
như đối thoại. Ngôn từ mang tính chất đối thoại, tâm tình ở hai câu cuối bài chiếu 
có tác dựng như thế nảo ?) 

5*, Vì sao nói việc Chiếu dời đô ra đời phản ánh ý chí độc lập, tự cường và sự 


phát triển lớn mạnh của dân tộc Đại Việt ? 


Ghỉ nhớ 


Chiếu dời đô phản ánh khát vọng của nhân dân về một đất nước độc 
lập, thống nhất, đông thời phản ánh ý chí tự cường của dân tộc Đại Việt 


đang trên đà lớn mạnh. Bài chiếu có súc thuyết phục mạnh mẽ vì nói 
đúng được ý nguyện của nhân dân, có sự kết hợp hài hoà giữa lí và tình. 


LUYỆN TẬP 


Chứng minh Chiếu dời đó có kết cấu chặt chẽ, lập luận giàu sức thuyết phục. 
+ KÃ 
CẤU PHU ĐỊNH 


I~ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THỨC VÀ CHỨC NĂNG 

1. Xét những câu sau và trả lời câu hỏi. 

a) Nam đi Huế: 

b) Nam không đi Huế“ 

e) Nam chưa đi Huế: 

đ) Nam chẳng đi Huế: 

Câu hỏi : 

Các câu (b), (c), (d) có đặc điểm hình thức gì khác so với câu (a) ? 

— Những câu này có gì khác với câu (a) về chức năng ? 

2. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi. 

Thây sờ vòi bảo : 

-_ Tưởng con voi như thế nào, hoá ra nó sun sun như con đĩa. 

Thầy sờ ngà bảo : 

~ Không phải, nó chân chân như cái đòn càn. 

Thây sờ tai bảo : 

~ Đâu có ! Nó bè bè như cái quạt thóc. 

(Thầy bói xem voi) 

Câu hỏi : 

~ Trong đoạn trích trên, những câu nào có từ ngữ phủ định ? 

= Mấy ông thầy bói xem voi dùng những câu có từ ngữ phủ định để làm gì ? 
(Để phản bác một ý kiến, nhận định của người đối thoại hay để thông báo, xác 


nhận không có sự vật, sự việc, tính chất, quan hệ nảo đó ?) 


52 


Ghi nhớ 

se Câu phủ định là câu có những từngữ phủ định như : không, chẳng, chả, 
chưa, không phải (là), chẳng phải (là), đâu có phải (là), đâu (có),... 

se Câu phủ định dùng để: 

— Thông báo, xác nhận không có sự vật, sự việc, tính chất, quan hệ nào đó 
(câu phủ định miêu tả). 


~ Phản bác một ý kiến, một nhận định (câu phủ định bác bỏ). 


II~ LUYỆN TẬP 

1. Trong các câu sau đây, câu nào là câu phủ định bác bỏ ? Vì sao ? 

a) Tất cả quan chúc nhà nước vào buổi sáng ngày khai trường đêu chia nhau 
đến dự lễ khai giảng ở khắp các trường học lớn nhỏ. Bằng hành động đó, họ 
muốn cam kết rằng, không có ứu tiên nào lớn hơn ưu tiên giáo dục thế hệ trẻ cho 
tương lai. 


(Theo Lý Lan, Cổng trường mở ra) 


b) Tới an ủi lão : 
~ Cụ cứ tưởng thế đấy chứ nó chả hiểu gì đâu ! Vả lại ai nuôi chó mà chả bán 
hay giết thịt I Ta giết nó chính là hoá kiếp cho nó đấy, hoá kiếp để cho nó làm 
kiếp khác. 
(Nam Cao, Lão Hạc) 


©) Không, chúng con không đói nữa đâu. Hai đứa ăn hết ngần kia củ khoai thì 
no mòng bụng ra rồi còn đói gì nữa. 
(Ngô Tất Tố, Tắt đèn) 
2. Đọc các đoạn trích sau và trả lời câu hỏi. 
a) Câu chuyện có lẽ chỉ là một câu chuyện hoang đường, song không phải là 
không có ý nghĩa. 
(Hoài Thanh, Ý nghữi văn chương) 


b) Tháng tám, hồng ngọc đỏ, hồng hạc vàng, không ai không từng ăn trong 
Tết Trung thu, ăn nó như ăn cả mùa thu vào lòng vào dạ. 

(Băng Sơn, Quả thơm) 

c) Từng qua thời thơ ấu ở Hà Nội, ai chẳng có một lần nghến cổ nhìn lên tán 
lá cao vút mà ngắm nghía một cách ước ao chùm sấu non xanh hay thích thú chia 
nhau nhấm nháp món sấu dầm bán trước cổng trường. 

(Tạ Việt Anh, Cây sấu Hà Nội) 

Câu hỏi : 

= Những câu trên có ý nghĩa phú định không, ? Vì sao ? 

~ Đặt những câu không có từ ngữ phủ định mà có ý nghĩa tương đương, với 
những câu trên. So sánh những câu mới đặt với những câu trên đây và cho biết 
có phải ý nghĩa của chúng hoàn toàn giống nhau không. 

3. Xét câu văn sau và trả lời câu hỏi. 

Choắt không dậy được nữa, nằm thoi thóp. 

(Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kí) 

Nếu Tô Hoài thay từ phủ định không bằng chưa thì nhà văn phải viết lại câu 
nảy như thế nào ? Nghĩa của câu có thay đổi không ? Câu nảo phù hợp với câu 
chuyện hơn, vì sao ? 

4. Các câu sau đây có phải là câu phủ định không ? Những câu này dùng để 
làm gì ? Đặt những câu có ý nghĩa tương đương. 

a) Đẹp gì mà đẹp ! 

b) Làm gì có chuyện đó ! 

©) Bài thơ này mà hay à ? 

đ) Cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng ? (Nam Cao, Lão Hạc) 

5. Đọc đoạn trích sau (chú ý các từ in đậm) và cho biết : Có thể thay quên bằng 
không, chưa bằng chẳng được không ? Vì sao ? 

Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối ; ruột đau như cắt, nước mắt đầm 
đìa ; chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm 
thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vưi lòng. 

(Trần Quốc Tuấn, Hịch tướng sĩ) 

6. Hãy viết một đoạn đối thoại ngắn, trong đó có dùng câu phủ định miêu tả 

và câu phủ định bác bỏ. 


54 


CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG (phần Tập làm văn) 


Giới thiệu di tích, thắng cảnh địa phương. Mỗi học sinh, theo sự phân công 
của thầy, cô giáo, chọn một di tích, thắng cảnh ở địa phương mình, điều tra, tìm 
hiểu, nghiên cứu rồi viết một bài văn thuyết minh không quá 1000 chữ. (Lưu ý : 
Có thể tham khảo nhưng không được chép lại bài đã có sẵn.) 


BÀI 23 


Kết quả cần đạt 


s Cảm nhận được tỉnh thần yêu nước của tác giả Trần Quốc Tuấn thể hiện 
qua lòng căm thù giặc sâu sắc và ý chí quyết chiên, quyết thắng kẻ thù 
xâm lược. Thấy được đặc sắc nghệ thuật văn chính luận của bài Hịch 
tướng sĩ. 

s Nấm được khái niệm hành động nói và một số kiểu hành động nói 
thường gặp. 


s Qua giờ trả bài, củng cố toàn bộ kiến thức về văn bản thuyết minh. 


VĂN BẢN 


HỊCH TƯỚNG SĨ 


Ta thường nghe : KỈ Tín?) đem mình chết thay, cứu thoát cho Cao Đế; Do_Vu®) 
chìa lưng chịu giáo, che chở cho Chiêu Vương ; Dự Nhượng®) nuốt than để báo thù 
cho chủ ; Thân Khoái! chặt tay cứu nạn cho nước ; Kính Đức”), một chàng tuổi trẻ, 
thân phò Thái Tông thoát khỏi vòng vây Thế Sung ; Cáo Khanh, một bể tôi xa, 
miệng mắng Lộc Sơn, không theo mưu kế nghịch tặc. Từ xưa các bậc trung thần 
nghĩa sĩ bỏ mình vì nước, đời nào không có ? Giả sử các bậc đó cứ khư khư theo. 
thói nữ nhỉ thường tình, thì cũng chết già ở xó cửa, sao có thể lưu danh sử sách, 
cùng trời đất muôn đời bất hủ được ! 

Các ngươi con nhà võ tướng, không, hiểu văn nghĩa, nghe những chuyện ấy 
nửa tin nửa ngờ. Thôi những chuyện xưa, ta không nói đến nữa. Nay ta chỉ kể 
chuyện Tống, Nguyên mới đây. 


55 


56 


Tượng Hưng Đạo Vương Irần Quốc Tuấn ở Nam Định 


Vương Công Kiên?) là người thế nào, tì tướng của ông là Nguyễn Văn Lập lại 
là người thế nào, mà giữ thành Điếu Ngư?) nhỏ như cái đấu, đường đường chống 
với quân Mông KhaP) đông đến hàng trăm vạn, khiến cho nhân dân đời Tống đến 
nay còn đội ơn sâu ! 

Cốt Đãi Ngột Lang) là người thế nào, tì tướng của ông là Xích Tu Tưứ) lại 
là người thế nảo, mà xông vào chỗ lam chướng xa xôi nghìn trùng, đánh bại được 
quân Nam Chiếu?) trong vài tuần, khiến cho quân trưởng?) đời Nguyên đến nay 
còn lưu tiếng tốt ! 


Huống chỉ ta cùng các ngươi sinh phải thời loạn lạc, lớn gặp buổi gian nan. 
Ngó thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú điều mà sỉ mắng 
triều đình, đem thân đê chó mà bắt nạt tể phụ, thác mệnh Hốt Tất LiệtÍ®) mà 
đòi ngọc lụa, để thoả lòng tham không cùng, giả hiệu Vân Nam Vươngt9 mà 
thu bạc vàng, để vét của kho có hạn. Thật khác nào như đem thịt mà nuôi hổ đói, 
sao cho khỏi để tai vạ về sau l 

Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vô gối ; ruột đau như cắt, nước mắt đầm 
đìa ; chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm 
thân này phơi ngoài nội cổ, nghìn xác này gói trong da ngựat?, ta cũng vui lòng. 

Các ngươi ở cùng ta coi giữ binh quyền đã lâu ngày, không có mặc thì ta cho 
áo, không có ăn thì ta cho cơm ; quan nhỏ thì ta thăng chức, lương ít thì ta cấp 
bổng ; đi thuỷ thì ta cho thuyên, đi bộ thì ta cho ngựa ; lúc trận mạc xông pha thì 
cùng nhau sống chết, lúc ở nhà nhàn hạ thì cùng nhau vưi cười. Cách đối đãi so 
với Vương Công Kiên, Cốt Đãi Ngột Lang ngày trước cũng chẳng kém gì. 


Nay các ngươi nhìn chủ nhục mà không biết lo, thấy nước nhục mà không 
biết thẹn. Làm tướng triều đình phải hầu quân giặc mà không, biết tức ; nghe nhạc 
thái thường8) để đãi yến”) nguy sứ mà không biết căm. Hoặc lấy việc chọi gà 
làm vui đùa, hoặc lấy việc đánh bạc làm tiêu khiển ; hoặc vui thú vườn ruộng, 
hoặc quyến luyến vợ con ; hoặc lo làm giàu mà quên việc nước, hoặc ham săn bắn 
mà quên việc binh ; hoặc thích rượu ngon, hoặc mê tiếng hát. Nếu có giặc Mông, 
Thát trản sang thì cựa gả trống không thể đâm thủng áo giáp của giặc, mẹo cờ bạc 
không thể dùng làm mưu lược nhà binh ; dẫu rằng ruộng lắm vườn nhiều, tấm 
thân quý nghìn vàng khôn chuộc, vả lại vợ bìu con díu, việc quân cơ trăm sự ích 
chỉ ; tiên của tuy nhiều khôn mua được đâu giặc, chó săn tuy khoẻ khôn đuổi 
được quân thù ; chén rượu ngon không thể làm cho giặc say chết, tiếng hát hay 
không thể làm cho giặc điếc tai. Lúc bấy giờ, ta cùng các ngươi sẽ bị bắt, đau xót 
biết chừng nào ! Chẳng những thái ấp?) của ta không còn, mà bổng lộc các ngươi 
cũng mất ; chẳng những gia quyến của ta bị tan, mà vợ con các ngươi cũng khốn ; 
chẳng những xã tắc tổ tông ta bị giày xéo, mà phần mộ cha mẹ các ngươi cũng, bị 
quật lên ; chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục, rồi đến trăm năm sau, tiếng 
đơ khôn rửa, tên xấu còn lưu, mà đến gia thanhÉ các ngươi cũng, không khỏi 
mang tiếng là tướng bại trận. Lúc bấy giờ, dầu các ngươi muốn vưi vẻ phỏng có 
được không ? 


Nay ta bảo thật các ngươi : nên nhớ câu "đặt mồi lửa vào dưới đống củi"G2) 
là nguy cơ, nên lấy điều "kiểng canh nóng mà thổi rau nguội") làm răn sợ. Huấn 
luyện quân sĩ, tập đượt cung tên ; khiến cho người người giỏi như Bàng Mông, 


57 


nhà nhà đều là Hậu NghệÉ? ; có thể bêu được đầu Hốt Tất Liệt ở cửa khuyết(?3, 
lầm rữa thịt Vân Nam Vương, ở Cảo NhaiZ9, Như vậy, chẳng những thái ấp của 
ta mãi mãi vững bền, mà bổng lộc các ngươi cũng đời đời hưởng thụ ; chẳng 
những gia quyến của ta được êm ấm gối chăn, mà vợ con các ngươi cũng, được 
bách niên giai lão ; chẳng những tông miếu của ta sẽ được muôn đời tế lễ, mà tổ 
tông các ngươi cũng được thờ cúng quanh năm ; chẳng những thân ta kiếp này 
đắc chí, mà đến các ngươi trăm năm về sau tiếng vẫn lưu truyền ; chẳng những 
danh hiệu ta không bị mai một, mà tên họ các ngươi cũng sử sách lưu thơm. Lúc 
bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn vui vẻ phỏng có được không ? 

Nay ta chọn binh pháp các nhà hợp làm một quyển gọi là Binh thư yếu lược. 
Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này, theo lời đạy bảo của ta, thì mới phải đạo 
thần chủC”) ; nhược bằng khinh bỏ sách này, trái lời dạy bảo của ta, tức là kể 
nghịch thù. 

Vì sao vậy ? Giặc với ta là kẻ thù không đội trời chưng, các ngươi cứ điểm 
nhiên không biết rửa nhục, không lo trừ hung, không dạy quân sĩ ; chẳng khác 
nào quay mũi giáo mà chịu đầu hàng, giơ tay không mà chịu thưa giặc. Nếu vậy, 
rồi đây sau khi giặc giã đẹp yên, muôn đời để thẹn, há còn mặt mũi nào đứng 
trong trời đất nữa ? Ta viết ra bài hịch này để các ngươi biết bụng ta. 

(Trần Quốc Tuấn(#), theo bản dịch 
trong Hợp tuyển thơ văn Việt Nam thế kỉ X~ thế kỉ XVII, 
in lần thứ hai, NXB Văn học, Hà Nội, 1976) 


Chú thích 


(#) Trần Quốc Tuấn (1231 ? - 1300), tước Hưng Đạo Vương là một danh 
tướng kiệt xuất của dân tộc. Năm 1285 và năm 1287, quân Mông - Nguyên xâm 
lược nước ta, lần nào ông cũng, được Trần Nhân Tông, cử làm Tiết chế thống lĩnh 
các đạo quân, cả hai lần đều thắng lợi vẻ vang. Đời Trần Anh Tông, ông về trí sĩ 
ở Vạn Kiếp (nay là xã Hưng Đạo, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương) rồi mất ở đấy. 
Nhân dân tôn thờ ông là Đức thánh Trần và lập đền thờ ở nhiều nơi trên đất nước. 

Hịch là thể văn nghị luận thời xưa, thường được vua chúa, tướng lĩnh hoặc thủ 
lĩnh một phong, trào dùng để cổ động, thuyết phục hoặc kêu gọi đấu tranh chống 
thù trong giặc ngoài. Hịch có kết cấu chặt chẽ, có lí lẽ sắc bén, có dẫn chứng thuyết 
phục. Đặc điểm nổi bật của hịch là khích lệ tình cảm, tỉnh thân người nghe. Hịch 
thường, được viết theo thể văn biển ngẫu (từng cặp câu cân xứng, với nhau). 
Kết cấu của bài hịch có thể thay đổi linh hoạt tuỳ theo mục đích và nghệ thuật lập 


58 


luận của tác giả. Tuy nhiên, nhìn chung bài hịch kêu gọi đánh giặc thường gồm các 
phần : phân mở đâu có tính chất nêu vấn đề ; phần thứ hai nêu truyền thống vẻ 
vang trong sử sách để gây lòng tin tưởng ; phần thứ ba nhận định tình hình, phân 
tích phải trái để gây lòng căm thù giặc ; phần kết thúc nêu chủ trương cụ thể và 
kêu gọi đấu tranh. Hịch tướng sĩ do Trần Quốc Tuấn viết vào khoảng trước cuộc 
kháng chiến chống Mông - Nguyên lân thứ hai (1285). Ở bài Hịch tướng sĩ, tác giả 
không nêu phần đặt vấn đề riêng vì toàn bộ bài hịch là nêu vấn đề và giải quyết 
vấn đề. Bài hịch này được làm để khích lệ tướng sThọc tập cuốn Binh thư yếu lược 
(Sách tóm tắt những điều cốt yếu về binh pháp) do chính Trân Quốc Tuấn soạn. 

(0 KỈTín: tướng của Hán Cao Tổ (Lưu Bang). Khi Lưu Bang bị Hạng Vũ vây 
rất ngặt, thế khó thoát, KỉTín giả làm Lưu Bang ra hàng, bị Hạng Vũ giết, nhờ thế 
Lưu Bang thoát nạn. 

(2) Do Vu : tướng của Sở Chiêu Vương (thời Xuân Thu). Lúc Chiêu Vương, 
lánh nạn, ở trọ, bị kẻ cướp đâm, Do Vu đã chìa lưng che chở cho Chiêu Vương. 

(3) Dự Nhượng : gia thân của Trí Bá (thời Chiến Quốc). Trí Bá bị Triệu Tương 
Tử giết chết, Dự Nhượng nuốt than cho khác giọng, giả làm hành khất, mưu giết 
Tương Tử báo thù cho chủ. 

( Thân Khoái : viên quan giữ ao cá của Tế Trang Công (thời Xuân Thu). Khi 
Trang Công bị Thôi Trữ giết, Thân Khoái chặt tay tỏ lòng trung thành rồi chết theo chủ. 

(5) Kính Đức : tức Uất Trì Cung thời Đường. Khi Đường Thái Tông (lúc bấy 
giờ còn là Tân Vương) bị Vương Thế Sung vây, Kính Đức đã lấy thân mình che 
chở, hộ vệ cho Đường Thái Tông thoát nạn. 

(6) Cáo Khanh : tức Nhan Cáo Khanh. Khi An Lộc Sơn khởi loạn đánh Đường 
Minh Hoàng, Cáo Khanh chửi mắng An Lộc Sơn, bị giặc cắt lưỡi mà vẫn không sợ. 

(7) Vương Công Kiên: tướng nhà Tống, khi giữ Hợp Châu đã huy động quân 
đân chiến đấu ở núi Điếu Ngư, cảm cự với đạo quân Mông Cổ suốt bốn tháng 
trời, quân Mông Cổ đành phải rút lui. 

(8) Điếun Ngư: một trái núi rất hiểm trổ ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Thời Tống, 
Dư Giới có đắp thành ở đó. 

(9) Mông Kha: anh của Hốt Tất Liệt (vua Mông Cổ), từng trực tiếp chỉ huy 
cuộc viễn chỉnh sang Trung Quốc và các nước ở phía đông, bị tử trận ở thành 
Điếu Ngư trong cuộc vây hãm đội quân nhà Tống do Vương, Công Kiên chỉ huy. 

(10) Cốt Đãi Ngột Lang : một tướng, giỏi của Mông, Cổ, từng đem quân đi 
đánh Nam Chiếu. 

59 


(11) Xích Tu Tư : tướng Mông Cổ. 

(12) Nam Chiếu : một nước nhỏ ở vào khoảng giữa hai tỉnh Tứ Xuyên và Vân 
Nam, Trung Quốc. 

(13) Quân trưởng : chức quan trên ở trong quân đội. 

(149 Tể phụ : bậc quan đầu triều, giúp vua trị nước. 

(15) Hốt Tất Liệt : tức vua Thế Tổ nhà Nguyên. 

(16) Vân Nam Vương : tức Thoát Hoan, con thứ chín của Hốt Tất Liệt, được 
phong vương ở đất Vân Nam, trực tiếp cầm đầu quân Mông - Nguyên xâm lược 
nước ta lần thứ hai. 

(17) Nghìn xác này gói trong da ngựa : lấy từ câu của Mã Viện đời Hán : Bậc 
trượng phu nên chết ở giữa chiến trường, lấy da ngựa mà bọc thây ; ý nói lâm trai 
phải đánh đông dẹp bắc, xả thân nơi chiến trường, vì nghĩa lớn. 

(18) Nhạc thái thường : nhạc của triều đình trong những tế lễ quan trọng ở 
tông miếu. Bấy giờ, trong những yến tiệc tiếp sứ giặc, triều đình nhà Trần phải 
dùng đến nhạc thái thường để giúp vui, Trân Quốc Tuấn coi đó là một điều 
nhục nhã. 

(19) Yến: yến tiệc. 

(20) Thái ấp : phần đất vua phong cho quý tộc. 

(21) Gia thanh : tiếng tăm của ông cha để lại. 

(22) Đặt môi lửa vào dưới đống củi : lấy từ một câu văn của Hán thư : Ôm mồi 
lửa đặt dưới đống củi rồi nằm lên trên, lửa chưa kịp cháy vẫn cho là yên ; ý nói 
phải cảnh giác như nằm trên đống, củi mà có môi lửa ở dưới. 

(23) Kiêng canh nóng mà thổi rau nguội : theo một câu ở Sở từ, đại ý : Người 
bị bỏng vì canh nóng, trong lòng e sợ, dù gặp rau nguội đi nữa cũng lấy 
miệng thổi. 

(24) Bàng Mông, Hậu Nghệ : hai nhân vật bắn cung rất giỏi trong thần thoại 
Trung Quốc. 

(25) Cửa khuyết : cửa lớn ở kinh thành. 

(26) Cảo Nhai : nơi trú ngụ của các vua chư hầu khi vào chầu vua Hán ở 
Trường An, Trung Quốc. Ơ đây mượn để chỉ nơi tiếp sứ nước ngoài của ta. 


(7) Đạo thần chủ : đạo giữa gia tướng, gia nô (thần) với lãnh chúa (chủ). 


60 


kà vị 
ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 

1. Bài hịch có thể chia làm mấy đoạn ? Nêu ý chính của từng đoạn. 

2. Sự ngang, ngược và tội ác của giặc được lột tả như thế nào ? Đoạn văn tố 
cáo tội ác giặc đã khơi gợi được điều gì ở tướng sĩ? 

3. Phân tích lòng yêu nước, căm thù giặc của Trần Quốc Tuấn qua đoạn văn 
tác giả tự nói lên nỗi lòng mình. 

4. Sau khi nêu mối ân tình giữa chủ soái và tướng sĩ, Trần Quốc Tuấn phê 
phán những hành động sai của tướng sĩ, đồng thời khẳng định những hành động 
đúng nên làm là có dụng ý gì ? Khi phê phán hay khẳng định, tác giả tập trung 
vào vấn để gì ? Tại sao phải như vậy ? 

5. Giọng văn là lời vị chủ soái nói với tướng sĩ dưới quyền hay là lời người 
cùng cảnh ngộ ? Là lời khuyên răn bày tỏ thiệt hơn hay là lời nghiêm khắc cảnh 
cáo ? Cách viết của tác giả có tác động tới tướng sĩ như thế nào ? 

6. Hãy nêu một số đặc sắc nghệ thuật đã tạo nên sức thuyết phục người đọc 
bằng cả nhận thức và tình cảm ở bài Hlịch tướng sĩ 

7*. Khích lệ nhiều mặt để tập trung vào một hướng, đó là cách triển khai lập 
luận của bài Hịch tướng sĩ. Hãy làm sáng tỏ điều này bằng một lược đồ về kết cấu 
của bài hịch. 


Ghỉ nhớ 


Bài Hịch tướng sĩ của Trân Quốc Tuấn phản ánh tỉnh thần yêu nước 
nông nàn của đân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, thể 
hiện qua lòng căm thù giặc, ý chí quyết chiến, quyết thắng kẻ thù xâm 
lược. Đây là một áng văn chính luận xuất sắc, có sự kết hợp giữa lập luận 


chặt chẽ, sắc bén với lời văn thống thiết, có súc lôi cuốn mạnh mẽ. 


LUYỆN TẬP 
1. Phát biểu cảm nhận về lòng yêu nước của Trân Quốc Tuấn được thể hiện 
qua bài hịch. 
2*, Chứng minh bài Hịch tướng sĩ vừa có lập luận chặt chẽ, sắc bén vừa giàu 
hình tượng, cảm xúc, do đó có sức thuyết phục cao. 
61 


HÀNH ĐỘNG NÓI 


I~ HÀNH ĐỘNG NÓI LÀ GÌ ? 

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi. 

Mẹ con Lí Thông đang ngủ, bông nghe tiếng gọi cửa. Ngỡ là hôn oan của 
Thạch Sanh hiện về, mẹ con hắn hoảng sợ, van lạy rối rít. Khi Thạch Sanh vào 
nhà kể cho nghe chuyện giết chằn tỉnh, chúng mới hoàn hồn. Nhưng Lí Thông 
bỗng nảy ra kế khác. Liắn nói : 

~ Con trăn ấy là của vua nuôi đã lâu. Nay em giết nó, tất không khỏi bị tội 
chết. Thôi, bây giờ nhân trời chưa sáng em hãy trốn ngay đi. Có chuyện gì để 
anh ở nhà lo liệu. 

Thạch Sanh lại thật thà tin ngay. Chàng vội vã từ giã mẹ con LÝ Thông, trở về 
túp lêu cũ dưới gốc đa, kiếm củi nuôi thân. 


(Thạch Sanh) 


1. Lí Thông nói với Thạch Sanh nhằm mục đích chính là gì ? Câu nào thể hiện 
rõ nhất mục đích ấy ? 

2. Lí Thông có đạt được mục đích của mình không ? Chỉ tiết nào nói lên 
điều đó ? 

3. Lí Thông đã thực hiện mục đích của mình bằng phương tiện gì ? 

4. Nếu hiểu hành động là "việc làm cụ thể của con người nhằm một mục đích 


nhất định" thì việc làm của Lí Thông có phải là một hành động không ? Vì sao ? 


Ghi nhớ 


Hành động nói là hành động được thực hiện bằng lời nói nhằm mục 
đích nhất định. 


II- MỘT SỐ KIỂU HÀNH ĐỘNG NÓI THƯỜNG GẶP 
1. Trong đoạn trích ở mục Ï, ngoài câu đã phân tích, mỗi câu còn lại trong lời 
nói của Lí Thông đều nhằm một mục đích nhất định. Những mục đích ấy là gì ? 
(a) Viện Ngôn ngữ học (Hoàng Phê chủ biên), Từ điển tiếng Việt, NXB Đà Nẵng - Trung tâm 
Từ điển học, Hà Nội - Đà Năng, 2002, tr. 422. 


62 


2. Chỉ ra các hành động nói trong đoạn trích sau và cho biết mục đích của mỗi 
hành động. 

Cái Tí chưa hiếu hết ý câu nói của mẹ, nó xám mặt lại và hỏi bằng giọng 
luống cuống : 

~ Vậy thì bữa sau con ăn ở đâu ? 

Điểm thêm một "giây " nức nở, chị Dậu ngó con bằng cách xót xa : 

~ Con sẽ ăn ở nhà cụ Nghị thôn Đoài. 

Cái Tí nghe nói giấy nảy, giống như sét đánh bên tai, nó liệng củ khoai vào rổ 
và oà lên khóc. 

[..] Chừng như lúc nãy thấy bắt cả chó lón, chó con, cái Tí vẫn tưởng những 
con vật ấy sẽ đi thế mạng cho mình, cho nên nó đã vững dạ ngồi im. Bây giờ nghe 
mẹ giục nó phải đi, nó lại nhếch nhác, mếu khóc : 

~ U nhất định bán con đấy ư ? U không cho con ở nhà nữa ư ? Khốn nạn thân 
con thế này ! Trời ơi I... 

(Ngô Tất Tố, Tắt đèn) 

3. Liệt kê các kiểu hành động nói mà em đã biết qua phân tích hai đoạn trích 

ở mục Ï và mục II. 


Ghỉ nhớ 


Người ta dựa theo mục đích của hành động nói mà đặt tên cho nó. 
Nhưng kiểu hành động nói thường gặp là hỏi, trình bày (báo tín, kể, tả, 
nêu ý kiến, dự đoán,...), điều khiển (cầu khiến, đe đoạ, thách thức,...), hứa 
hẹn, hộc lộ cảm xúc 


II~ LUYỆN TẬP 


1. Trần Quốc Tuấn viết Hịch tướng sĩ nhằm mục đích gì ? Hãy xác định mục 
đích của hành động nói thể hiện ở một câu trong bài hịch và vai trò của câu ấy 
đối với việc thực hiện mục đích chung. 

2. Chỉ ra các hành động nói và mục đích của mỗi hành động nói trong những, 


đoạn trích sau : 


63 


a) Tiếng chó sủa vang các xóm. 

Bà lão láng giêng lại lật đật chạy sang : 

~ Bác trai đã khá rồi chứ ? 

~ Cảm ơn cụ, nhà cháu đã tỉnh táo như thường. Nhưng xem ý hãy còn lê bê 
lệt bệt chừng như vẫn mỏi mệt lắm. 

~ Này, bảo bác ấy có trốn đi đâu thì trốn. Chứ cứ nằm đấy, chốc nữa họ vào 
thúc sưu, không có, họ lại đánh trói thì khổ. Người ốm rễ rễ như thế; nếu lại phải 
một trận đòn, nuôi mấy tháng cho hoàn hồn. 

~ Vâng, cháu cũng đã nghĩ như cụ. Nhưng để cháo nguội, cháu cho nhà chấu 
ăn lấy vài húp cái đã. Nhịn suông từ sáng hôm qua tới giờ còn gì. 

~ Thế thì phải giục anh ấy ăn mau lên đi, kẻo nữa người ta sắp sửa kéo vào 
rồi đấy I 

Rồi bà lão lật đật trở về với vẻ mặt băn khoăn. 

(Ngô Tất Tố, Tắt đèn) 

b) Lê Thận nâng gươm lên ngang đầu nói với Lê Lợi : 

- Đây là Trời có ý phó thác cho mình công làm việc lớn. Chúng tôi nguyện 
đem xương thịt của mình theo mỉnh công, càng với thanh gươm thân nà Mã để báo 
đền Tổ quốc ! 


(Sự tích lồ Gươm) 


©) Hôm sau lão Hạc sang nhà tôi. Vừa thấy tôi, lão báo ngay : 

~ Cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ ! 

~ Cụ bán rồi ? 

~ Bán rồi ! Họ vừa bắt xong. [...] 

~ Thế nó cho bắt à ? 

Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước 
mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu 
như con nít. Lão hu hu khóc... 

~ Khốn nạn... Ông giáo ơi !.. Nó có biết gì đâu f Nó thấy tôi gọi thì chạy 
ngay về, vẫy đuôi mừng. Tôi cho nó ăn cơm. Nó đang ăn thì thằng Mục nấp trong 
nhà, ngay đằng sau nó, tóm lấy hai cảng sau nó đốc ngược nó lên. 

(Nam Cao, Lão Hạc) 


64 


3. Đoạn trích dưới đây có ba câu chứa từ hứa. Hãy xác định kiểu hành động, 
nói được thực hiện trong mỗi câu ấy. 

Em đi nhanh về chiếc giường, đặt con Em Nhỏ quảng tay vào con Vệ Sĩ. 

~ Em đểnó ở lại - Giọng em ráo hoảnh - Anh phải hứa với em không bao giờ 
để chúng ngồi cách xa nhau. Anh nhớ chưa ? Anh hứa đi. 

— Anh xi hứa. 


Tôi mếu máo trả lời và đứng như chôn chân xuống đất, nhìn theo cái bóng bé 
nhỏ liêu xiêu của em tôi trèo lên xe. 


(Khánh Hoài, Cuộc cha tay của những con búp bê) 


TRÁ BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 5 

Gợi ý đánh giá bài làm : 

1. Bài văn có làm nổi bật đặc điểm của đối tượng thuyết minh không ? Nội 
dung bài viết có tính chất khách quan, đáng tin cậy không ? 

2. Để làm nổi bật đặc điểm của đối tượng, bài làm đã chú ý vận dụng, phương 
pháp thuyết minh nào ? 

3. Bài làm có theo bố cục, thứ tự hợp lí không ? 


4. Lời văn thuyết minh có chuẩn xác, ngắn gọn và sinh động không ? 


BÀI 24 


Kết quả cần đạt 


s Thấy được ý thúc dân tộc đã phát triển tới trình độ cao và phần nào hiểu 
được một vài nét đặc sắc nghệ thuật của áng thiên cổhùng văn Bình Ngô 
đại cáo qua đoạn trích Nước Đại Việt ta. 


se Nắm được cách dùng các kiểu câu để thực hiện hành động nói. 


se Nắm vững khái niệm luận điểm, quan hệ giữa luận điểm với vấn đề cần 
giải quyết và quan hệ giữa các luận điểm trong một bài văn nghị luận. 


VĂN BẢN 


NƯỚC ĐẠI VIỆT TA 
(Trích Bình Ngô đại cáo) 


Từng nghe : 
Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân(), 
Quân điếu phạt) trước lo trừ bạo. 


Như nước Đại Việt®) ta từ trước, 


Vốn xưng nên văn hiến)đã lâu, 


66 


Nói sông bờ cõi đã chia, 

Phong tục Bắc Nam) cũng khác. 

Từ Triệu, Đinh, Lí, Trân) bao đời gây nên độc lập, 

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên(, mỗi bên xưng đế một phương, 

Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, 

Song hào kiệt) đời nào cũng có. 

Vậy nên : 

Lưu Cung) tham công nên thất bại, 

Triệu Tiết) thích lớn phải tiêu vong, 

Cửa Hàm Tử(?) bắt sống Toa Đô, 

Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Maã@G?), 

'Việc xưa xem xét 

Chứng cớ còn ghi. 
(Nguyễn Trãi, Bình Ngõ đại cáo, 

trong Tổng tập văn học Việt Nam, tập 4, 

NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1995) 


Chú thích 


(#) Về tác giả Nguyễn Trãi : xem chú thích (#) ở sách Ngữ văn 7, tập một, 
tí: #9. 

Cáo là thể văn nghị luận cổ, thường được vua chúa hoặc thủ lĩnh dùng để 
trình bày một chủ trương hay công bố kết quả một sự nghiệp để mọi người cùng, 
biết. Cáo phần nhiều được viết bằng văn biển ngẫu (không có vân hoặc có vần, 
thường có đối, câu dài ngắn không gò bó, mỗi cặp hai vế đối nhau). Cũng như 
hịch, cáo lả thể văn có tính chất hùng biện, do đó lời lẽ phải đanh thép, lí luận 
phải sắc bén, kết cấu phải chặt chẽ, mạch lạc. 

Đình Ngõ đại cáo do Nguyễn Trãi thừa lệnh Lê Thái Tổ (Lê Lợi) soạn thảo là 
bài cáo có ý nghĩa trọng đại của một bản tuyên ngôn độc lập, được công bố ngày 
17 tháng chạp năm Đinh Mùi (tức đầu năm 1428), sau khi quân ta đại thắng, điệt 
và làm tan rã 15 vạn viện binh của quân Minh xâm lược, buộc Vương Thông phải 


giảng hoà, chấp nhận rút quân về nước. Bài đại cáo này được viết theo lối văn 


67 


biển ngẫu, có vận dụng thể tứ lục (từng cặp câu, mỗi câu mười chữ ngắt theo nhịp 
4/6), kết cấu cũng gồm bốn phần như thể cáo nói chung. Đoạn trích từ Bình Ngô 
đại cáo ở đây là do Bùi Văn Nguyên dịch dựa theo bản dịch của Bùi KỈ, Nhan đề 
đoạn trích do người biên soạn SGK đặt. 

(1) Nhân nghĩa : vốn là khái niệm đạo đức của Nho giáo, nói về đạo lí, cách 
ứng xử và tình thương giữa con người với nhau. Ở đây tác giả đã tiếp thu tư tưởng 
nhân nghĩa của Nho giáo theo hướng lấy lợi ích của nhân dân, dân tộc làm gốc. 
Yên dân : đem lại cuộc sống yên ổn cho dân. 

(2) Điếu phạt: rút ý từ câu "điếu dân phạt tội" (hương dân, đánh kẻ có tội) 
trong, Kinh Thư nói về việc Thang, Vũ đánh kẻ có tội là Kiệt, Trụ (điếu : thương, 
xót ; phạt: đánh, dẹp). 

(3) Đại Việt : tên nước ta từ đời vua Lí Thánh Tông,. 

(4® Văn hiến : truyền thống văn hoá lâu đời và tốt đẹp (văn : văn chương, chữ 
nghĩa, văn hoá nói chung ; hiến : người hiển tài). 

(5) Bắc Nam : ở đây Bắc chỉ Trung Quốc, Nam chỉ nước ta. 

(6) Đỉnh, Lí, Trần : những triều đại xây dựng nên độc lập của đất nước ta. 
Triệu : chỉ triều đại của Triệu Đà, kể đã cướp nước Âu Lạc, nhưng, sử sách trước 
đây có tài liệu coi đó là một triều đại của nước nhà. 

(7) Hán, Đường, Tống, Nguyên : các triều đại Trung Quốc. 

(8) Hào kiệt: người có tài cao, chí lớn hơn người. 

(9) Lưu Cung : vua Nam Hán (nam Trung Quốc) đã sai con là Hoằng Thao 
(có tài liệu ghi là Hoằng Tháo) đem quân xâm lược nước ta, bị Ngô Quyển đánh 
bại năm 938. 

(10) Triệu Tiết : tướng nhà Tống, đem quân sang đánh nước ta thời Lí, bị 
Lí Thường Kiệt đánh đuổi. 

(11) Hàm Tử : bến Hàm Tử, một địa điểm ở tả ngạn sông Hồng (nay thuộc 
huyện Khoái Châu, Hưng, Yên), là nơi Trần Nhật Duật phá quân Toa Đô trong 
cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên lần thứ hai. 

(12) Toa Đô, Ô Mã (tức Ô Mã Nhị) : hai tướng nhà Nguyên. Theo sử, Toa Đô 
bị giết chết ở trận Hàm Tử (không phải bị bắt sống). 

68 


ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 


1. Đoạn trích là phần mở đầu bài Bình Ngô đại cáo. Đoạn này có ý nghĩa nêu 
tiền đề cho toàn bài, tất cả nội dung được phát triển về sau đều xoay quanh tiền 
để đó. Theo em, khi nêu tiển đề, tác giả đã khẳng định những chân lí nào ? 

2. Qua hai câu "Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân - Quân điếu phạt trước lo trừ 
bạo", có thể hiểu cốt lõi tư tưởng nhân nghĩa của NÑ guyễn Trãi là gì ? Người dân 
mà tác giả nói tới là ai ? Kể bạo ngược mà tác giả nói tới là kể nào ? 

3. Để khẳng định chủ quyền độc lập dân tộc, tác giả đã dựa vào những yếu 
tố nào ? 

Nhiều ý kiến cho rằng, ý thức dân tộc ở đoạn trích Nước Dại Việt ta là sự tiếp 
nối và phát triển ý thức dân tộc ở bài thơ Sông múi nước Nam (đã học ở lớp 7), 
vì sao ? Để trả lời câu hỏi này, hãy tìm hiểu xem những yếu tố nào đã được nói 
tới trong Sông núi nước Nam và những yếu tố nào mới được bổ sung trong 
Nước Đại Việt ta. 

4. Hãy chỉ ra những nét đặc sắc nghệ thuật của đoạn trích và phân tích tác 
dụng của chúng. 

(Gợi ý : cách dùng từ, cách sử dụng câu văn biển ngẫu, biện pháp liệt kê, 
so sánh đối lập,... có hiệu quả.) 

5*, Sức thuyết phục của văn chính luận Nguyễn Trãi là ở chỗ kết hợp giữa lí lẽ 
và thực tiễn. Qua đoạn trích trên, hãy chứng mỉnh. 

6*. Thử khái quát trình tự lập luận của đoạn trích Nước Đại Việt ta bằng một 
sơ đồ. 


Ghi nhớ 


Với cách lập luận chặt chẽ và chứng cứ hùng hồn, đoạn trích Nước Đại 
Việt ta có ý nghĩa như bản tuyên ngôn độc lập : Nước ta là đất nước có 


nền văn hiến lâu đời, có lãnh thổ riêng, phong tục riêng, có chủ qu ryên, có 


truyền thống lịch sử; kẻ xâm lược là phản nhân nghĩa, nhất định thất bại. 


LUYỆN TẬP 


Trên cơ sở so sánh với bài thơ Sông núi nước Nam, hãy chỉ ra sự tiếp nối và 
phát triển của ý thức dân tộc trong đoạn trích Nước Đại Việt ta. 


HÀNH ĐỘNG NÓI (tiếp theo) 


I~ CÁCH THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG NÓI 


1. Đánh số thứ tự trước mỗi câu trần thuật trong đoạn trích sau đây. Xác 
định mục đích nói của những câu ấy bằng cách đánh dấu (+) vào ô thích hợp và 
dấu (—) vào ô không thích hợp theo bảng tổng hợp kết quả bên dưới. 

Tình thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong 
tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo 
trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo 
ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ 
chức, lãnh đạo, làm cho tỉnh thần yêu nước của tất cả mọi người đêu được thực 
hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến. 


(Hồ Chí Minh, Tỉnh thần yêu nước của nhân dân ta) 


Câu 1 3 5: 4 bì 
Mục đích 


Hỏi 
Trình bày 
Điều khiển 


Hứa hẹn 


Bộc lộ cảm xúc 


2. Dựa theo cách tổng hợp kết quả ở bài tập trên, hãy lập bảng trình bày quan 
hệ giữa các kiểu câu nghi vấn, cầu khiến, cảm thán, trân thuật với những kiểu 


hành động nói mà em đã biết. Cho ví dụ minh hoạ. 


70 


Ghỉ nhớ 


Mỗi hành động nói có thể được thực hiện bằng kiểu câu có chức năng 
chính phù hợp với hành động đó (cách dùng trực tiếp) hoặc bằng kiểu 
câu khác (cách dùng gián tiến). 


II~ LUYỆN TẬP 


1. Tìm các câu nghỉ vấn trong bài Hịch tướng scủa Trân Quốc Tuấn. Cho biết 
những câu ấy được dùng làm gì. Vị trí của mỗi câu nghỉ vấn trong từng đoạn văn 
có liên quan như thế nào đến mục đích nói của nó ? 

2. Nhiều người có nhận xét là trong các bài nói, bài viết của mình, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh thường kêu gọi chiến sĩ, đồng bào bằng những câu trần thuật. 
Hãy tìm những câu trần thuật có mục đích cầu khiến trong các đoạn trích dưới 
đây của Người và cho biết hình thức diễn đạt ấy có tác dụng như thế nào trong, 
việc động viên quân chúng, 

a) Vĩ vậy, nhiệm vụ thiêng liêng của toàn dân ta lúc này là phải nâng cao tính 
thần quyết chiến quyết thắng, quyết tâm giải phóng miền Nam, bảo vệ miên Đắc, 
tiến tới hoà bình thống nhất Tổ quốc. 

Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, 
quét sạch nó đi. 

Đồng bào và chiến sĩ miễn Nam anh hùng, dưới ngọn cờ vẻ vang của Mặt trận 
Dân tộc Giải phóng, liên tục tiến công, liên tục nổi dậy, kiên quyết tiến lên, giành 
lấy thắng lợi hoàn toàn. 

Quân và dân miền Bắc quyết ra sức thi đua yêu nước, xây dựng chủ nghĩa xã 


hội và làm tròn nghĩa vụ của mình đối với đồng bào miền Nam ruột thịt [...]. 
(Lời kêu gọi cả nước tiến lên đánh thắng giặc Mĩ xâm lược) 
b) Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho 
toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhỉ đồng. 


71 


[..] Điều mong muốn cuối cùng của tôi là : Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết 
phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ 
và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. 

(Di chúc) 

3. Tìm các câu có mục đích câu khiến trong đoạn trích sau. Mỗi câu ấy thể 
hiện quan hệ giữa các nhân vật và tính cách nhân vật như thế nào ? 

Dế Choắt trả lời tôi bằng một giọng rất buồn râu : 

~ Thưa anh, em cũng muốn khôn nhưng khôn không được. Đạng đến việc là 
em thở rồi, không còn hơi sức đâu mà đào bới nữa [...]. Hay là bây giờ em nghĩ 
thế này... Song anh có cho phép em mới dám nói... 

Rồi Dế Choắt loanh quanh, băn khoăn. Tôi phải bảo : 

~ Được, chú mình cứ nói thẳng thừng ra nào. 

Dế Choắt nhìn tôi mà rằng : 

— Anh đã nghĩ thương em như thế thì hay là anh đào giúp cho em một cái 
ngách sang bên nhà anh, phòng khi tắt lửa tối đèn có đứa nào đến bắt nạt thì em 
chạy sang... 

Chưa nghe hết câu, tôi đã hêch răng lên, xì một hơi rõ dài. Rồi, với bộ điệu 
khinh khinh, tôi mắng : 

~ Húc ! Thông ngách sang nhà ta ? Dễ nghe nhỉ ! Chú mày hôi như cú mèo 
thế này, ta nào chịu được. Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi. Đào tổ 
nông thì cho chết ! 

Tôi về, không một chút bận tâm. 

(Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưư ki) 

4. Trong các cách hỏi đường đưới đây, em nên dùng những cách nào để hỏi 
người lớn ? 

a) Bác có biết bưu điện ở đâu không ạ ? 

b) Bác làm ơn chỉ giùm cháu bưu điện ở đâu ạ. 

c) Bưu điện ở đâu, hả bác ? 

đ) Chỉ giùm cháu bưu điện ở đâu với ! 


e) Bác có thể chỉ giúp cháu bưu điện ở đâu không ạ ? 


2 


5. Trong quán ăn, một người nói với người bên cạnh : "Anh có thể chuyển 
giúp tôi lọ gia vị không ạ ?". Theo em, trong những hành động dưới đây, người 
nghe nên chọn hành động nào ? 

a) Lắng lặng đưa lọ gia vị cho người kia. 

b) Trả lời người kia : "Có chứ ạ. Cái lọ ấy không nặng đâu mà !". 


€) Đưa lọ gia vị cho người kia và nồi : "Mời anh." (hoặc "Mời chị.", "Mời bác.",...). 


À # 2 
ÔN TẬP VỀ LUẬN ĐIỂM 

P. R 2 
I1- KHÁI NIỆM LUẬN ĐIỂM 

1. Xem lại Ngữ văn 7, tập hai và cho biết : Luận điểm là gì ? Lựa chọn câu trả 
lời đúng trong các câu sau : 

a) Luận điểm là vấn đề được đưa ra giải quyết trong bài văn nghị luận. 

b) Luận điểm là một phần của vấn để được đưa ra giải quyết trong bài văn 
nghị luận. 

c) Luận điểm là những tư tưởng, quan điểm, chủ trương cơ bản mà người viết 
(nói) nêu ra trong bài văn nghị luận. 

2. a) Bài Tĩnh thần yêu nước của nhân dân ta của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ngữ 
văn 7, tập hai, tr. 24 - 25) có những luận điểm nào ? Chú ý phân biệt luận điểm 
xuất phát dùng làm cơ sở và luận điểm chính dùng làm kết luận của bài. 

b) Một bạn cho rằng bài Chiếu đời đó của Lí Công Uấn gồm hai luận điểm : 

— Luận điểm 1: Lí do cần phải đời đỏ. 

~ Luận điểm 2: Tí đo có thể coi thành Đại La là kinh đô bậc nhất của đế vương 
muôn đời. 


Xác định luận điểm như vậy có đúng không ? Vì sao ? 


II~ MỐI QUAN HỆ GIỮA LUẬN ĐIỂM VỚI VẤN ĐỀ CÂN GIẢI QUYẾT 
TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN 


1.a) Vấn đề được đặt ra trong bài Tỉnh thân yêu nước của nhân dân ta là gì ? 
Có thể làm sáng tỏ vấn đề đó được không, nếu trong bài văn, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
chỉ đưa ra luận điểm : "Đồng bào ta ngày nay có lòng yêu nước nông nàn" ? 


73 


b) Trong Chiếu đời đô, nếu Lí Công Uẩn chỉ đưa ra luận điểm : "Các triểu đại 
trước đây đã nhiều lần thay đổi kinh đô" thì mục đích của nhà vua khi ban chiếu 
có thể đạt được không ? Tại sao ? 

2. Từ sự tìm hiểu trên, em rút ra được những kết luận gì về mối quan hệ giữa 
luận điểm với vấn đề cân giải quyết trong bài văn nghị luận ? 


II - MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LUẬN ĐIỂM TRONG BÀI VĂN 
NGHỊ LUẬN 


1. Để viết bài tập làm văn theo đề bài : "Hãy trình bày rõ vì sao chúng ta cần 
phải đổi mới phương pháp học tập", em sẽ chọn hệ thống luận điểm nào trong hai 
hệ thống, sau : 


Hệ thống (1) Hệ thống (2) 
(a) Phương pháp học tập có ảnh hưởng | (a) Chỉ cần đổi mới phương pháp 
không nhỏ đến chất lượng học tập. học tập là kết quả học tập sẽ được 
(b) Cần thay đổi phương pháp học tập cũ | nâng cao nhanh chóng. 
(thụ động, máy móc, xa thực tế) vì nó | (b) Do đó, người học sinh cần phải 


không phù hợp với yêu cầu của học tập, | thường xuyên thay đổi cách học tập. 
không đưa lại kết quả tốt. 


(c) Chúng ta còn chưa chăm học, 
(c) Cần theo phương pháp học tập mới | còn hay nói chuyện riêng. 

(chủ động, sáng tạo, kết hợp học với | (d) Nếu chếng: tả lÑgờ: tập: i6 
hành) vì nó phù hợp với yêu cầu của học phương pháp mới thì kết quả sẽ tốt 
tập, đưa lại kết quả tốt. Ngã, 


(Gợi ý : Xét xem hệ thống luận điểm nào đạt được các yêu cầu : 

— Hoàn toàn chính xác. 

~— Thật sự liên kết với nhau. 

~ Phân biệt rành mạch các ý với nhau, bảo đảm cho chúng không bị trùng lặp, 
chồng chéo. 

~ Được sắp xếp theo một trình tự hợp lí : Luận điểm trước đặt cơ sở cho luận 
điểm sau, còn luận điểm sau phát huy được kết quả của luận điểm trước.) 

2. Từ sự âm hiểu trên, em rút ra được kết luận gì về luận điểm và mối quan 
hệ giữa các luận điểm trong bài văn nghị luận ? 


74 


Ghi nhớ 


® Luận điểm trong bài văn nghị luận là những tư tưởng, quan điểm, chủ 
trương mà người viết (nói) nêu ra ở trong bài. 

se Trong bài văn nghị luận, luận điểm là một hệ thống: có luận điểm chính 
(dùng làm kết luận của bài, là cái đích của bài viết) và luận điểm phụ 
(dùng làm luận điểm xuất phát hay luận điểm mở rộng). 

s Luận điểm cân phải chính xác, rõ ràng, phù hợp với yêu câu giải quyết 
vấn đê và đủ để làm sáng tỏ vấn đề được đặt ra. 

e Các luận điểm trong một bài văn vừa cần liên kết chặt chẽ, lại vừa cần 
có sự phân biệt với nhau. Các luận điểm phải được sắp xếp theo một trình 
tự hợp lí: Luận điểm nêu trước chuẩn bị cơ sở cho luận điểm nêu sau, còn 
luận điểm nêu sau dẫn đến luận điểm kết luận. 


IV - LUYỆN TẬP 


1. Đoạn văn sau đây nêu lên luận điểm "Nguyễn Trãi là người anh hùng đân 
tộc" hay luận điểm "Nguyễn Trãi như một ông tiên ỏ trong toà ngọc" ? Hãy giải 
thích sự lựa chọn của em. 

Nguyễn Mộng Tuân, một người bạn của Nguyễn Trãi, đã ca ngợi 
Nguyễn Trãi như sau : "Gió thanh hây hẩy gác vàng, người như một ông tiên ở 
trong toà ngọc, cái tài làm hay, làm đẹp cho nước, từ xưa chưa có bao giờ...". 
Nguyễn Trãi không phải là một ông tiên. Nguyễn Trãi là người chân đạp đất Việt 
Nam, đầu đội trời Việt Nam, tâm hồn lộng gió của thời đại lúc bấy giờ, thông cảm 
sâu xa với nổi lòng dân lúc bấy giờ, suốt đời tận tuy cho một lí tưởng cao quý. 
Nguyên Trãi là khí phách của dân tộc, là tính hoa của dân tộc. Sự nghiệp và tác 


phẩm của Nguyễn Trãi là một bài ca yêu nước và tự hào dân tộc. Nguyễn Trãi rất 
xứng đáng với lòng khâm phục và quý trọng của chúng ta. Ca ngợi người anh 
hùng dân tộc, chúng ta đã rửa mối "hận nghìn năm" của Nguyễn Trãi ! 


(Phạm Văn Đồng, Nguyễn Trãi, người anh hùng của dân tộc) 
2. Nếu phải viết một bài tập làm văn để giải thích vì sao có thể nói rằng giáo 
dục là chìa khoá của tương lai thì : 


75 


a) Em sẽ chọn những luận điểm nào trong số các luận điểm dưới đây : 

~ Giáo dục có tác dụng điều chỉnh độ gia tăng dân số. 

~ Giáo đục tạo cơ sở cho sự tăng trưởng kinh tế, 

~ Giáo dục giải phóng con người, giúp con người thoát khỏi áp bức và sự lệ 
thuộc vào quyền lực của người khác để đạt được sự phát triển chính trị và tiến bộ 
xã hội. 

~ Giáo dục đào tạo thế hệ người sẽ xây dựng xã hội tương lai. 

— Nước ta là một nước văn hiến có truyền thống giáo dục lâu đời. 

~ Giáo dục góp phần bảo vệ môi trường sống. 

~ Trẻ em hôm nay là thế giới ngày mai. 


b) Em sẽ sắp xếp các luận điểm đã lựa chọn (và đã sửa lại, nếu cần) theo trình 
tự nào ? Vì sao ? 


BÀI 25 


Kết quả cần đạt 


s Thấy được quan niệm của Nguyễn Thiếp về mục đích và tác dụng của 
việc học. Qua bài văn, học tập cách lập luận của tác giả. 


s Biết cách trình bày luận điểm trong đoạn văn diễn dịch và quy nạp, biết 
sắp xếp và có kĩ năng trình bày luận điểm trong bài văn nghị luận. 


VĂN BẢN 


BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC 
(Luận học pháp) 

"Ngọc không mài, không thành đồ vật ; người không học, không biết rõ đạo". 
Đạo là lẽ đối xử hằng ngày giữa mọi người. Kẻ đi học là học điều ấy. Nước Việt 
ta, từ khi lập quốc đến giờ, nền chính học đã bị thất truyền(), Người ta đua nhau 
76 


lối học hình thức hòng cầu danh lợi, không còn biết đến tam cương, ngũ 
thường), Chúa tầm thường, thần nịnh hót. Nước mất, nhà tan đều do những 
điều tệ hại ấy. 

Cúi xin từ nay ban chiếu thư cho thây trò trường, học của phủ, huyện, các 
trường tư, con cháu các nhà văn võ, thuộc lại ở các trấn cựu triểu, đều tuỳ đâu 
tiện đấy mà đi học. 

Phép dạy, nhất định theo Chu Tửổ), Lúc đầu học tiểu học để bồi lấy gốc. Tuần 
tự tiến lên học đến tứ thưt9), ngũ kinhÉ), chư sử(®), Học rộng rồi tóm lược cho gọn, 
theo điều học mà làm. Hoạ may kẻ nhân tài mới lập được công, nhà nước nhờ thế 
mà vững yên. Đó mới thực là cái đạo ngày nay có quan hệ tới lòng người. Xin chớ 
bổ qua 

Đạo học thành thì người tốt nhiều ; người tốt nhiều thì triều đình ngay ngắn 
mà thiên hạ thịnh trị. 

Đó là mấy điều, thành thật xin dâng. Chẳng quản lời nói vu vơ, cúi mong, 
Hoàng thượng soi xét. 

Kế hèn thần cung kính tấu trình. 


(La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp ®), theo La Sơn Yên Hồ 
Tioàng Xuân Hãn, tập II, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1998) 


Chú thích 


(#) Nguyễn Thiếp (1723 - 1804) tự là Khải Xuyên, hiệu là Lạp Phong Cư Sĩ, 
người đương thời kính trọng thường gọi là La Sơn Phư Tử, quê ở lãng Mật Thôn, 
xã Nguyệt Aơ, huyện La Sơn (nay tuuộc huyện Đức Thọ), nh Hà Tĩnh. Nguyễn 
Thiếp là người "thiên tư sáng suốt, học rộng, hiểu sâu", từng đỗ đạt, làm quan dưới 
triều Lê nhưng sau đó từ quan về dạy học. Quang Trung mấy lần viết thư mời ông, 
cộng tác với thái độ rất chân tình nên cuối cùng Nguyễn Thiếp ra giúp triều Tây 
Sơn, góp phần xây dựng đất nước về mặt chính trị. Khi Quang Trung mất, ông lại 
về ở ẩn cho đến cuối đời mà không hợp tác với nhà Nguyễn. 

Bàn luận về phép học là phần trích từ bài tấu của Nguyễn Thiếp gửi vua 
Quang Trung vào tháng 8 - 1791. Tấu là một loại văn thư của bề tôi, thân dân gửi 
lên vua chúa để trình bày sự việc, ý kiến, đề nghị (khác với tấu trong nghệ thuật 


77 


hiện đại là một loại hình kể chuyện, biểu diễn trước công chúng, thường mang, 
yếu tố hài). Tấu có thể được viết bằng văn xuôi hay văn vân, văn biên ngẫu. 
Bài tấu của Nguyễn Thiếp gửi vua Quang Trung bàn về ba điều mà theo ông bậc 
đế vương nên biết : quân đức (đức của vua), dân tâm (lòng dân), học pháp 
(phép học). 

(1) Thất truyền : bị mất đi, không, được truyền lại cho đời sau. 

(2) Tam cương : ba mối quan hệ gốc trong xã hội phong kiến là quân thân 
(vua tôi), phụ tử (cha con), phư phụ (chồng vọ). 

(3) Ngũ thường : năm đức tính của con người là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. 

(4) Cựu triều : triều vua cũ, ở đây chỉ nhà Lê. 

(5) Chu Tử: Chư Hi (1130 - 1200), nhà nho nổi tiếng đồng thời là nhà triết học, 
nhà giáo dục học thời Nam Tống. 

(6) Tứ thư : bốn quyển sách tiêu biểu của Nho giáo : Luận ngữ, Mạnh Tử, 
Đại học, Trung dung. 

(7) Ngũ kinh : năm bộ sách kinh điển của Nho giáo : Kinh Dịch, Kinh Thư, 
Kinh Thí, Kinh Lễ, Kinh Xuân Thu. 

(8) Chư sử : các cuốn sách sử có tiếng đời xưa (chư : từ chỉ số nhiều như trong 
chư vị, chư khách,...). 


xả ? 
ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 

1. Phần đầu tác giả nêu khái quát mục đích chân chính của việc học. Mục đích 
đó là gì 2 

2. Tác giả đã phê phán những lối học lệch lạc, sai trái nào ? Tác hại của lối 
học ấy là gì ? 

3. Để khuyến khích việc học, Nguyễn Thiếp khuyên vua Quang Trung thực 
hiện những chính sách gì ? 

4. Bài tấu có đoạn bàn về "phép học", đó là những "phép học" nào ? Tác dụng, 
và ý nghĩa của những phép học ấy ? Từ thực tế việc học của bản thân, em thấy 
phương, pháp học tập nảo là tốt nhất ? Vì sao ? 

5*, Xác định trình tự lập luận của đoạn văn bằng, một sơ đồ. 


78 


Ghỉ nhớ 


Với cách lập luận chặt chẽ, bài Bàn luận về phép học giúp ta hiểu mục 
đích của việc học là để làm người có đạo đức, có tri thức, góp phần làm 
hưng thịnh đất nước, chứ không phải để cầu danh lợi. Muốn học tốt phải 
có phương pháp, học cho rộng nhưng phải nắm cho gọn, đặc biệt, học 


phải đi đôi với hành. 


LUYỆN TẬP 


Phân tích sự cân thiết và tác dụng của phương pháp "học đi đôi với hành". 


VIẾT ĐOẠN VĂN TRÌNH BÀY LUẬN ĐIỂM 


I~ TRÌNH BÀY LUẬN ĐIỂM THÀNH MỘT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 

1. Đọc các đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. 

a) Huống gì thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương : Ở vào nơi trung tâm 
trời đất ; được cái thế rồng cuộn hổ ngồi. Đã đúng ngôi nam bắc đông tây ; lại tiện 
hướng nhìn sông dựa núi. Địa thế rộng mà bằng ¿ đất đai cao mà thoáng. Dân cư 
khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt; muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi. 
Xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa. Thật là chốn tụ hội trọng yếu của 
bốn phương đất nước ; cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời. 


(Lí Công Uẩn, Chiếu dời đô) 


b) Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước. Từ các 
cụ già tóc bạc đến các cháu nhỉ đông trẻ thơ, từ những kiểu bào ở nước ngoài đến 
những đồng bào ở vùng tạm bị chiếm, từ nhân dân miền ngược đến miễn xuôi, ai 
cũng một lòng nông nàn yêu nước, ghét giặc. Từ những chiến sĩ ngoài mặt trận 
chịu đói mấy ngày để bám sát lấy giặc đặng tiêu diệt giặc, đến những công chức 
ở hậu phương nhịn ăn để ủng hộ bộ đội, từ những phụ nữ khuyên chồng con đi 
tòng quân mà mình thì xung phong giúp việc vận tải, cho đến các bà mẹ chiến sĩ 


79 


săn sóc yêu thương bộ đội như con đẻ của mình. Từ những nam nữ công nhân và 
nông dân thi đua tăng gia sản xuất, không quản khó nhọc để giúp một phần vào 
kháng chiến, cho đến những đông bào điển chủ quyên đất ruộng cho Chính 
phủ,... Những cử chỉ cao quý đó, tuy khác nhau nơi việc làm, nhưng đều giống 
nhau nơi lòng nông nàn yêu nước. 

(Hồ Chí Minh, Tỉnh thần yêu nước của nhân dân ta) 

Câu hỏi : 

~— Xác định câu chủ đề (câu nêu luận điểm) trong mỗi đoạn văn. 

~ Câu chủ đề trong từng đoạn được đặt ở vị trí nào (đâu hay cuối đoạn) ? 

~ Trong hai đoạn văn trên, đoạn nào được viết theo cách diễn dịch và đoạn 
nào được viết theo cách quy nạp ? Phân tích cách diễn dịch và quy nạp trong môi 
đoạn văn. 

2. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. 

Ở màn đâu ch ương XI, cảnh nhà vợ chồng địa chủ Nghị Quế, Ngô Tất Tố 
cho bưng vào đấy một cái rổ nhún nhín bốn chó con. [...] Quái thay là Ngô Tất Tố. 
Mới xem, ai cũng thấy vợ chồng địa chủ cũng chỉ là như mọi người khác thích 
chó, yêu gia súc, tưởng người lành hoặc kẻ bất lương cũng không khác nhau gì 
lắm trong việc nuôi chó con. Thằng chồng le te cho chó ăn cơm, ôn tôn hỏi về chó, 
rôi xem tướng chó. Flắn sung sướng. Vợ hắn và hắn bù khú [...] với nhau trên câu 
chuyện chó con. Ấy thế rồi là đùng đùng giở giọng chó má ngay với mẹ con chị 
Dậu đứng đấy. Đoạn này, khá lắm, bác Tố ạ ! Cho thằng nhà giàu rước chó vào 
nhà, nó mới càng hiện chất chó đểu của giai cấp nó ra. 

(Nguyễn Tuân, Truyện "Tắt đèn" của Ngô Tất Tôi 

Câu hỏi : 

a) Hãy xem lại Ngữ văn 7, tập hai và cho biết : Lập luận là gì ? Tìm luận điểm 
và cách lập luận trong đoạn văn trên. (Gợi ý : Có phải nhà văn dùng phép tương, 
phản hay không ?) 

b) Cách lập luận trong đoạn văn trên có làm cho luận điểm trở nên sáng tổ, 
chính xác và có sức thuyết phục mạnh mẽ không ? 

e) Em có nhận xét gì về việc sắp xếp các ý trong đoạn văn vừa dẫn ? Nếu tác 
giả xếp nhận xét Nghị Quế "đùng đùng giỏ giọng chó má ngay với mẹ con chị 


80 


Dậu" lên trên và đưa nhận xét "vợ chồng địa chủ cũng... thích chó, yêu gia súc" 
xuống dưới thì hiệu quả lập luận của đoạn văn sẽ bị ảnh hưởng thế nào ? 

đ) Trong đoạn văn, những cụm từ chuyện chó con, giọng chó má, thằng nhà 
giàu rước chó vào nhà, chất chó đểu của giai cấp nó được xếp cạnh nhau. Cách 
viết ấy có làm cho sự trình bày luận điểm thêm chặt chẽ và hấp dân không ? 
Vì sao ? 


Ghỉ nhớ 

Khi trình bày luận điểm trong đoạn văn nghị luận, cân chú ý : 

~ Thể hiện rõ ràng, chính xác nội dung của luận điểm trong câu chủ đề. 
Trong đoạn văn trình bày luận điểm, câu chủ đề thường được đặt ở vị trí 
đầu tiên (đối với đoạn diễn dịch) hoặc cuối cùng (đối với đoạn quy nạp). 
— Tìm đủ các luận cứ cân thiết, tổ chức lập luận theo một trình tự hợp lí 
để làm nổi bật luận điểm. 


- Diễn đạt trong sáng, hấp dẫn để sự trình bày luận điểm có sức 


thuyết phục. 


1I~ LUYỆN TẬP 


1. Đọc hai câu văn sau và diễn đạt ý mỗi câu thành một luận điểm ngắn 
ØỌn, TÕ. 
a) Trước hết là cần phải tránh cái lối viết "rau muống" nghĩ là lầng nhằng 
"trường giang đại hải" É, làm cho người xem nhữ là "chắt chắt vào rừng xanh". 
(Hô Chí Minh, Cách viếi) 
b) Ngoài việc đam mê viết, cái thích thứ hai của Nguyên Hồng là được truyền 
nghề cho bạn trẻ. 


(Nguyễn Tuân) 


(a) Trường giang đại hải : chỉ cách nói (viết) quá dài đồng, lan man (ví như sông dài biển lớn) 
(trường: đài, giang: sông, đại : to, lớn, hải : biển). 
81 


2. Đoạn văn sau đây trình bày luận điểm gì và sử dụng các luận cứ nào ? Hãy 
nhận xét về cách sắp xếp luận cứ và cách diễn đạt của đoạn văn. 

Tôi thấy Tế Hanh là một người tỉnh lắm. Tế Hanh đã ghi được đôi nét rất thần 
tình về cảnh sinh hoạt chốn quê hương. Người nghe thấy cả những điễu không 
hình sắc, không thanh âm như "mảnh hồn làng" trên "cánh buôm giương!, như' 
tiếng hát của hương đồng quyến rũ con đường quê nho nhỏ. Thơ Tế Hanh đưa ta 
vào một thế giới rất gần gũi thường ta chỉ thấy một cách mờ mờ, cái thế giới 
những tình cảm ta đã âm thầm trao cho cảnh vật : sự mỏi mệt say sưa của con 
thuyền lúc trỏ về bến, nổi khổ đau chất chứa trên toa tàu nặng trĩu, những vui 
buồn sâu tủi của một con đường. 

(Hoài Thanh, Thĩ nhân Việt Nam) 

3. Viết các đoạn văn ngắn triển khai ý các luận điểm sau : 

a) Học phải kết hợp làm bài tập thì mới hiểu bài. 

b) Học vẹt không phát triển được năng lực suy nghĩ. 

4. Để làm sáng tỏ luận điểm "Văn giải thích cần phải viết cho để hiểu", em sẽ 
đưa ra những luận cứ nào ? Những luận cứ ấy cân được sắp xếp theo một trình tự 
như thế nào để tăng hiệu quả thuyết phục của đoạn văn ? 

Có thể tham khảo trình tự sắp xếp luận cứ trong đoạn văn sau : 

Mình viết ra cốt là để giáo đục, cổ động ; nếu người xem mà không nhớ được, 
không hiểu được, là viết không đúng, nhằm không đúng mục đích. Mà muốn cho 
người xem hiểu được, nhớ được, làm được, thì phải viết cho đúng trình độ của 
người xem, viết rõ ràng, gọn gàng, chớ dùng chữ (® nhiều. 

(Hồ Chí Minh, Cách viết) 


LUYỆN TẬP XÂY DỰNG 
VÀ TRÌNH BÀY LUẬN ĐIỂM 
I~ CHUẨN BỊ Ở NHÀ 


Cho để bài : "Hãy viết một bài báo tường để khuyên một số bạn trong lớp cần 
phải học tập chăm chỉ hơn". Lập dàn bài các luận điểm, luận cứ và dự kiến cách 
trình bày. 


(a) Chữ: ở đây chỉ những từ ngữ Hán Việt khó hiểu, xa lạ với nhiều người. 


82 


II- LUYỆN TẬP TRÊN LỚP 


1. Xây dựng hệ thống luận điểm 

Một bạn dự định đưa vào bài viết của mình những luận điểm dưới đây : 

a) Lớp ta có nhiều bạn học giỏi, lao động tốt, làm vưi lòng thầy cô, cha mẹ, 
xứng đáng là tấm gương sáng cho mọi người noi theo. 

b) Các thầy, cô giáo và nhiều bậc phụ huynh của lớp ta đang rất lo buồn. 

c) Thế mà một số bạn trong lớp còn tỏ ra chếnh mảng trong học tập. 

đ) Vậy thì ngay từ lúc này, các bạn ấy hãy chuyên cần học tập hơn. 

e) Các bạn ấy chưa thấy rằng, bây giờ càng ham vui chơi, không chịu học 
hành thì sau này càng khó có được niềm vui trong cuộc sống. 

Hệ thống luận điểm này có chỗ nào chưa chính xác ? Nếu có, thì theo em, bạn 
ấy cần phải điều chỉnh, sắp xếp lại như thế nào ? 

2. Trình bày luận điểm 

Em phải giúp bạn trình bày luận điểm (e) thành một đoạn văn nghị luận. Hãy 
cho biết : 

a) Trong các câu sau, có thể dùng những câu nào để giới thiệu luận điểm (e) ? 
Trong số đó, em thích câu nào nhất ? 

(1) Tuy nhiên, các bạn ấy chưa thấy rằng, bây giờ càng ham vui chơi, không 

chịu học hành thì sau này càng khó có được niềm vui trong cuộc sống, 

(2) Do đó, các bạn ấy chưa thấy rằng, bây giờ càng ham vui chơi, không 

chịu học hành thì sau này càng khó có được niềm vui trong cuộc sống. 

(3) Nhưng các bạn có nên cứ chốnh mảng trong học tập như thế hay không ? 

Xin hãy nhớ rằng, bây giờ càng ham vui chơi, không chịu học hành thì sau 

này càng khó có được niềm vưi trong cuộc sống. 

Hãy nghĩ thêm một vài câu giới thiệu luận điểm khác. 

b) Nên sắp xếp những luận cứ dưới đây theo trình tự nào để sự trình bày luận 
điểm trên được rành mạch, chặt chẽ ? 


(1 Sau này, khi lớn lên, bạn sẽ sống trong thời đại mà trình độ khoa học — 
kĩ thuật và văn hoá — nghệ thuật ngày một nâng cao. 


(2) Trong xã hội ấy, làm việc gì cũng cần phải có trí thức. 


(3) Muốn có tri thức thì phải chăm chỉ học tập, ngay từ khi còn ngôi trên ghế 

nhà trường. 

(4) Do đó, người học sinh hôm nay càng ham chơi, không chăm học thì ngày 

mai càng khó cố thể làm được việc gì có ý nghĩa, và do đó, càng khó có được 

niễm vui trong cuộc sống. 

c) Bạn em muốn kết thúc đoạn văn bằng một câu hỏi giống câu kết đoạn trong, 
văn bản Hịch tướng sĩ: "Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui vẻ phỏng có được 
không ?". Theo em, nên viết câu kết đoạn như thế nào cho phù hợp với yêu cầu 
của bạn ? Ngoài cách vừa nêu, em còn có thể kết thúc đoạn văn ấy theo cách nào 
khác nữa ? 

đ) Đoạn văn viết theo cách trên đây là đoạn văn diễn dịch hay quy nạp ? 
Vì sao ? 

Em có thể biến đổi đoạn văn ấy từ diễn dịch thành quy nạp (hoặc từ quy nạp 
thành diễn dịch) được không ? 

3. Hãy phát biểu (đọc) luận điểm mà em vừa chuẩn bị (viết) trước tổ 
(trước lớp) ; sau đó, lắng nghe sự góp ý của các bạn và của thầy, cô giáo để rút ra 
những kinh nghiệm bổ ích cho bản thân. 

4. Theo trình tự luyện tập trên lớp, hãy tập viết ở nhà một đoạn văn để trình 
bày luận điểm "Đọc sách là công việc vô cùng bổ ích, vì nó giúp ta hiểu biết thêm 
về đời sống". 


ĐỌC THÊM 


Tôi càng đọc nhiều thì sách càng làm cho tôi gắn bó với thế giới, cuộc đời càng 
trở nên rực rỡ, có ý nghĩa đối với tôi. Tôi thấy rằng có những người sống khổ cực 
hơn, khó khăn hơn tôi, điều đó an ủi tôi phần nào [...]. Tôi cũng thấy rằng có 
những người biết sống một cách vui thú vả sung sướng mà không một người nào 
xung, quanh tôi biết sống như thế. [...] Sách làm cho khắp trái đất, khắp thế giới 
tràn ngập nỗi buồn nhớ cái tốt đẹp hơn, và mỗi cuốn sách dường như đều là tâm 
hồn được ghỉ lại trên giấy bằng những dấu hiệu và những từ [.... 

Nhiều lần tôi khóc khi đọc sách : sách kể chuyện hay biết bao về con người, 
họ trở nên đáng yêu và gần gụi biết bao. [...] 


84 


Như những con chim kì điệu trong truyện cổ tích, sách ca hát về việc cuộc 
sống đa dạng và phong phú như thế nào, con người táo bạo như thế nảo trong 
khát vọng đạt tới cái thiện và cái đẹp. Và càng đọc, trong lòng tôi càng tràn đây 
tỉnh thần lành mạnh và hăng hái. Tôi trở nên điềm tĩnh hơn, tin ở mình hơn, 
làm việc hợp lí hơn và ngày cảng ít để ý đến vô số những chuyện bực bội trong 
cuỘc sống. 

Mỗi cuốn sách đều là một bậc thang nhỏ mà khi bước lên, tôi tách khỏi con 
thú để lên tới gần con người, tới gần quan niệm về cuộc sống tốt đẹp nhất và về 
sự thèm khát cuộc sống ấy. 


(Mác-xim Go-rơ-ki, Tôi đã học tập như thế nào, 
trong Tuyển tập truyện ngắn, tập II, 
NXB Văn học, Hà Nôi, 1984) 


VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 6 - 
VĂN NGHỊ LUẬN (làm tại lớp) 


I1- ĐỀ BÀI THAM KHẢO 


Để 1. Dựa vào các văn bản Chiếu dời đô và Hịch tướng sĩ, hãy nêu suy nghĩ 
của em về vai trò của những người lãnh đạo anh mỉnh như Lí Công Uấn và 
Trần Quốc Tuấn đối với vận mệnh đất nước. 

Đề 2. Từ bài Bàn luận về phép học của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, hãy 


nêu suy nghĩ về mối quan hệ giữa "học" vả "hành". 
Để 3. Câu nói của M. Go-rơ-ki : "Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có 


kiến thức mới là con đường sống" gợi cho em những suy nghĩ gì ? 


II- YÊU CÂU 
Ôn luyện kĩ về : 
1. Các phép lập luận chứng minh và giải thích đã học ở lớp 7. 
2. Luận điểm và cách trình bày luận điểm trong bài văn nghị luận. 
3. Các kĩ năng dùng từ, đặt câu, nhất là kĩ năng sử dụng kiểu câu phủ định. 
85 


BÀI 26 


Kết quả cần đạt 


s Thấy được bộ mặt giả nhân giả nghĩ, thủ đoạn tàn bạo của chính quyền 
thực dân Pháp trong việc sử dụng người dân thuộc địa làm bia đỡ đạn 
trong các cuộc chiến tranh phi nghĩa. Cảm nhận được tính chiến đấu 
mạnh mẽ cùng nghệ thuật trào phúng sắc sảo của văn chính luận 


Nguyễn Ái Quốc. 


s Biết phân biệt vai xã hội trong hội thoại và xác định thái độ đúng đắn 
trong quan hệ giao tiếp. 
« Sơ bộ nắm được vai trò của yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận và cách 


đưa các yếu tố đó vào trong bài văn nghị luận. 


VĂN BẢN 


THUẾ MÁU 
(Trích Bản án chế độ thực dân Pháp) 


I~ CHIẾN TRANH VÀ "NGƯỜI BẢN xứ) 


Trước năm 1914, họ chỉ là những tên đa đen bẩn thửu, những tên "An-nam-mít@ 
bẩn thỉu, giỏi lắm thì cũng chỉ biết kéo xe tay và ăn đòn của các quan cai trị nhà 
ta. Ấy thế mà cuộc chiến tranh vui tươi vừa bùng nổ, thì lập tức họ biến thành 
những đứa "con yêu", những người "bạn hiền" của các quan cai trị phụ mẫu nhân 
hậu, thậm chí của cả các quan toàn quyền lớn, toàn quyền bé nữa. Đùng một cái, 
họ (những người bản xứ) được phong cho cái danh hiệu tối cao là "chiến sĩ bảo 
vệ công lí và tự do". Nhưng họ đã phải trả bằng một cái giá khá đắt cái vinh dự 
đột ngột ấy, vì để bảo vệ cho cái công lí và tự do mà chính họ không được hưởng 
một tí nào, họ đã phải đột ngột xa lìa vợ con, rời bỏ mảnh ruộng hoặc đàn cừu 
của họ, để vượt đại đương, đi phơi thây trên các bãi 


hiến trường châu Âu. Trong, 
lúc vượt biển, nhiều người bản xứ, sau khi được mời chứng kiến cảnh kì diệu của 


86 


trò biểu diễn khoa học về 
phóng ngư lôi), đã được 
xuống tận đáy biển để bảo vệ tổ 
quốc của các loài thuỷ quái. 
Một số khác đã bỏ xác tại 
những miền hoang vu thơ mộng 
vùng Ban-căng®, lúc chết còn 
tự hỏi phải chăng nước mẹ 
muốn chiếm ngôi nguyên phi 
trong cung cấm vua Thổ, - chả 
thế sao lại đem nướng họ ở 
những miễn xa xôi ấy ? Một số 
khác nữa tì anh đũng đưa 
thân cho người ta tản sát trên 
bờ sông Mác-nơ, hoặc trong, bãi 
lầy miền Săm-pa-nhơ®), để lấy 
máu mình tưới những vòng 
nguyệt quế ®) của các cấp chỉ 
huy và lấy xương mình chạm 
nên những chiếc gậy của các 
ngài thống chếỚ), 


Cuối cùng, ở hậu phương, Tranh của Nguyễn Ái Quốc 
những, người làm kiệt sức trong, 
các xưởng thuốc súng ghê tổm, tuy không phải hít hơi ngạt của bọn "bô-sơ"' 6), 
nhưng lại nhiễm phải những luồng khí độc đỏ ối của người Pháp ; đằng nào cũng 
thế thôi, vì những, kẻ khốn khổ Ấy cũng đã khạc ra từng miếng, phổi, chẳng khác 
gì hít phải hơi ngạt vậy. 

Tổng cộng, có bảy mươi vạn người bản xứ đã đặt chân lên đất Pháp ; và trong, 
số ấy, tám vạn người không bao giờ còn trông thấy mặt trời trên quê hương đất 
nước mình nữa. 


II- CHẾ ĐỘ LÍNH TÌNH NGUYỆN 


Một bạn đồng nghiệp nói với chúng tôi : Dân lao khổ bản xứ ở Đông Dương 
từ bao đời nay bị bóp nặn bằng đủ mọi thứ thuế khoá, sưu sai, tạp dịch), bằng, 


S7 


cưỡng bức phải mua rượu và thuốc phiện theo lệnh quan trên, từ 1915 — 1916 tới 
nay, lại còn phải chịu thêm cái vạ mộ lính nữa. 

Những biến cố trong mấy năm gần đây là cái cớ để người ta tiến hành những 
cuộc lùng ráp lớn về nhân lực trên toàn cõi Đông Dương. Những người bị bắt đều 
bị nhốt vào trại lính với đủ thứ tên : lĩnh khố đỏ), lính thợ chuyên nghiệp, lính 
thợ không chuyên nghiệp, v.v... 

Theo ý kiến của tất cả các cơ quan có thẩm quyền không thiên vị được giao 
cho sử dụng ở châu Âu "vật liệu biết nói" châu Á, thì vật liệu này đã không đưa 
lại kết quả tương xứng với chỉ phí rất lớn về chuyên chở và bảo quản. 

Sau nữa, việc săn bắt thứ "vật liệu biết nói" đó, mà lúc bấy giờ người ta gọi là 
"chế độ lính tình nguyện" (danh từ mỉa mai một cách ghê tởm) đã gây ra những, 
vụ nhũng lạm Ð) hết sức trắng trợn. 

Đây ! Chế độ lính tình nguyện ấy được tiến hành như thế này : Vị "chúa tỉnh" — 
mỗi viên công, sứt2) ở Đông Dương quả là một vị "chúa tỉnh" - ra lệnh cho bọn 
quan lại dưới quyền, trong một thời hạn nhất định phải nộp cho đủ một số người 
nhất định. Bằng, cách nào, điều đó không quan trọng. Các quan cứ liệu mà xoay 
xở. Mà cái ngón xoay xở kiểu ĐỠ) thì các ông tướng ấy thạo hết chỗ nói, nhất là 
xoay xở làm tiền. 

Thoạt tiên, chúng tóm những người khoẻ mạnh, nghèo khổ, những người này 
chỉ chịu chết thôi không còn kêu cứu vào đâu được. Sau đó, chúng mới đòi đến 
cơn cái nhà giàu. Những ai cứng cổ thì chúng tìm ngay ra dịp để sinh chuyện với 
họ hoặc với gia đình họ, và nếu cẩn, thì giam cổ họ lại cho đến khi họ phải dứt 
khoát chọn lấy một trong hai con đường : "đi lính tình nguyện, hoặc xì tiền ra". 

Những người bị tóm đi như thế còn hào hứng gì nữa với cái nghề cột vào cổ 
họ. Cho nên, bước chân vào trại lính là họ liền tìm mọi cơ hội để trốn thoát. 

Còn những người nào thấy không thể thoát khỏi số phận hẩm hiu, thì tìm 
cách tự làm cho mình nhiễm phải những, bệnh nặng nhất, mà thông thường hơn 
cả là bệnh đau mắt toét chảy mủ, gây ra bằng cách xát vào mắt nhiều thứ chất độc, 
từ vôi sống đến mủ bệnh lậu. 


xo * 
Ấy thế mà trong một bản bố cáo với những người bị bắt lính, phủ toàn quyền 

Đông Dương, sau khi hứa hẹn ban phẩm hàm cho những lính sẽ còn sống sót và 

truy tặng những người sẽ hi sinh "cho Tổ quốc", đã trịnh trọng tuyên bố rằng : 


88 


"Các bạn đã tấp nập đầu quân, các bạn đã không ngần ngại rời bỏ quê hương 
xiết bao trìu mến để người thì hiến xương máu của mình như lính khố đỏ, kẻ thì 
hiến dâng cánh tay lao động của mình như lính thợ". 

Nếu quả thậtngười An Nam phấn khởi đi lính đến thế, tại sao lại có cảnh, tốp 
thì bị xích tay điệu về tỉnh lị, tốp thì trước khi xuống tàu, bị nhốt trong một trường 
trung học ở Sài Gòn, có lính Pháp canh gác, lưỡi lê tuốt trân, đạn lên nòng sẵn ? 
Những cuộc biểu tình đổ máu ở Cao Miên, những vụ bạo động, ở Sài Gòn, ở 
Biên Hoà và ở nhiều nơi khác nữa, phải chăng là những biểu hiện của lòng sốt 
sắng đầu quân "tấp nập" và "không, ngần ngại" ? 

[...] 

II - KẾT QUÁ CỦA SỰ HI SINH 


Khi đại bác đã ngấy thịt đen, thịt vàng rồi, thì những lời tuyên bố tình tứ của các 

ngài câm quyền nhà ta bỗng dưng im bặt như có phép lạ, và cả người "Nê-gơ-rôt(9 
lẫn người "An-nam-mít" mặc nhiên trở lại "giống người bẩn thỉu", 
Để ghỉ nhớ công lao người lính An Nam, chẳng phải người ta đã lột hết tất cả 
của cải của họ, từ chiếc đồng hồ, bộ quần áo mới toanh mà họ bỏ tiền túi ra mua, 
đến các vật kỉ niệm đủ thứ, v.v... trước khi đưa họ đến Mác-xây xuống tàu về nước 
đó sao ? Chẳng phải người ta đã giao họ cho bọn súc sinh kiểm soát và đánh đập 
họ vô cớ đó sao ? Chẳng phải người ta đã cho họ ăn như cho lợn ăn và xếp họ như 
xếp lợn dưới hầm tàu ẩm ướt, không giường nằm, không ánh sáng, thiếu không 
khí đó sao ? Về đến xứ sở, chẳng phải họ đã được một quan cai trị biết ơn đón 
chào nồng nhiệt bằng một bải diễn văn yêu nước : "Các anh đã bảo vệ Tổ quốc, 
thế là tốt. Bây giờ, chúng, tôi không cần đến các anh nữa, cút đi !" đó sao ? 


Thế là những "cựu binh" - đúng hơn là cái xác còn lại - sau khi đã đũng cảm 
bảo vệ chính nghĩa và công lí nay tay không trở về với chế độ bản xứ của họ, một 
chế độ không biết gì đến chính nghĩa và công lí cả. 

Theo báo chí Đông Dương thì thương binh người Pháp bị mất một phần thân 
thể và vợ con của tử sĩngười Pháp đêu được cấp môn bàif®) bán lẻ thuốc phiện. 

Như thế là trong một việc mà chính quyền thuộc địa đã phạm tới hai tội ác 
đối với nhân loại. Một mặt, họ vẫn chưa thoả khi tự tay làm cái việc bỉ ổi của 
người đầu độc, mà còn muốn lôi kéo vào đây cả những nạn nhân đáng thương hại 
của cuộc huynh đệ tương, tàn(19) nữa, Mặt khác, họ coi rẻ tính mạng và xương máu 
của những kẻ đã bị họ lừa bịp, đến nỗi tưởng rằng chỉ cần quảng cho những 


89 


người này khúc xương thối ấy là đủ để đến bù được một cánh tay bị mất hoặc 
mạng của một người chồng. 

Chúng tôi chắc rằng thương binh và quả phụ chiến tranh sẽ đá văng món quà 
nhơ nhớp ấy và nhổ vào mặt kẻ tặng quà. Chúng tôi cũng tỉn chắc rằng, thế giới 
văn minh và người Pháp lương thiện sẽ đứng về phía chúng tôi lên án bọn cá mập 
thực dân đang, không ngân ngại đầu độc cả một dân tộc để vơ vét cho đầy túi. 

(Nguyễn Ái Quốc(*), Bản án chế độ thực dân Pháp, 
trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập 2, 
'NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995) 


Chú thích 


(%) Nguyễn Ái Quốc là một trong những tên gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
trong thời kì hoạt động cách mạng trước năm 1945. 

Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc được viết bằng tiếng Pháp, 
xuất bản lần đầu tiên tại Pa-ri năm 1925, xuất bản lần đâu tiên ở Việt Nam năm 
1946. Tác phẩm gồm 12 chương và phân phụ lục Gửi thanh niên Việt Nam. Với tư 
liệu phong phú, chính xác, với nghệ thuật châm biếm sắc sảo, tác phẩm đã tố cáo 
và kết án những tội ác tày trời của chủ nghĩa thực dân Pháp trên mọi lĩnh vực 
chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội,... Tác phẩm cũng nói lên tình cảnh khốn cùng, 
tủi nhục của người dân nô lệ ở các xứ thuộc địa trên thế giới, từ đó bước đầu vạch 
ra đường lối đấu tranh cách mạng đúng đắn để tự giải phóng, giành quyền độc 
lập. Sự ra đời của Bản án chế độ thực dân Pháp đã giáng một đòn tiến công quyết 
liệt vào chủ nghĩa thực dân, vạch ra con đường cách mạng và tương lai tươi sáng 
cho các dân tộc bị áp bức. Đoạn trích trên đây nằm trong chương 1 (Thuế máu) 
của Bản án chế độ thực dân Pháp. 

(1) Bản xứ: bản thân đất nước (thuộc địa) được nói đến. Từ này thường dùng 
sau danh từ (dân bản xứ, người bản xứ) với hàm ý khinh miệt theo quan điểm của 
chủ nghĩa thực dân. 

(2) An-nam-mít : cách gọi người Việt Nam với thái độ khinh miệt của thực 
dân Pháp. Ở đây Nguyễn Ái Quốc dùng trong ngoặc kép với dụng ý nhại lại cách 
gọi ấy. 

(3) Ngư lôi : vũ khí phóng ở dưới nước để đánh phá tàu, thuyền. 

(8 Ban-căng : bán đảo Nam Âu, thuộc Địa Trung Hải. Trong Chiến tranh thế. 
giới thứ nhất (1914~— 1918), nơi đây đã có những cuộc giao tranh giữa quân Pháp, 
Anh và quân Thổ, Đức. 


90 


(5) Mác-nơ, Săm-pa-nhơ : hai chiến trường ác liệt ở miên Bắc nước Pháp. 

(6) Vòng nguyệt quế: theo tục cổ Hi Lạp, những người chiến thắng được đội 
một vòng lá nguyệt quế lên đầu. Hình ảnh này dùng để chỉ danh vọng, vinh quang. 

(7) Chiếc gậy của các ngài thống chế: một phân của trang phục và cũng là 
biểu tượng cho quyền lực của các vị chỉ huy cao cấp trong quân đội. 

(8) Bô-sơ: cách gọi người Đức - kẻ thù của Pháp trong Chiến tranh thế giới 
thứ nhất. 

(9) Tạp dịch : việc lao động mà người dân phải làm không công dưới thời thực 
dân, phong kiến. 

(10) Lính khố đỏ: một trong, các loại lính người Việt Nam phục vụ trong quân 
đội Pháp ở thuộc địa, thời thực dân Pháp còn cai trị nước ta. Lính khố đổ quấn xà 
cạp (mảnh vải quấn quanh ống chân) màu đỏ, để phân biệt với lính khố xanh 
(chuyên canh gác ở các tỉnh) quấn xà cạp màu xanh, hay lính khố vàng (chuyên 
canh gác cung điện nhà vua) quấn xà cạp màu vàng. 

(11) Những lạm : lạm dụng quyền hành, gây phiên hà và lấy tiền của. 

(12) Công sứ : viên chức người Pháp đứng đầu bộ máy cai trị của thực dân ở 
một tỉnh thuộc Bắc Kì và Trung Kì thời thực dân Pháp còn cai trị nước ta. 

(13) Xoay xở kiểu Ð: D (đê) là chữ đâu của từ đébrouillard (đê-bờ-rui-i-la) có 
nghĩa là năng động, tháo vát. 

(14) Nê-gơ-rô (Négro) : chỉ người da đen. 

(15) Môn bài : giấy cho phép mở cửa hàng buôn bán. 

(16) Huynh đệ tương tàn : anh em hãm hại, chém giết lẫn nhau (tương : lẫn 
nhau ; tần : làm thương, tổn, tổn hại). 


xã v Hà 
ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 

1. Nhận xét về cách đặt tên chương, tên các phần trong văn bản. 

2. So sánh thái độ của các quan cai trị thực dân đối với người dân thuộc địa ỏ 
hai thời điểm : trước khi có chiến tranh và khi chiến tranh đã xảy ra. Số phận thảm 
thương của người dân thuộc địa trong các cuộc chiến tranh phi nghĩa được miêu 
tả như thế nào ? 

3. Nêu rõ các thủ đoạn, mánh khoé bắt lính của bọn thực dân. Người đân 
thuộc địa có thực "tình nguyện" hiến dâng xương máu như lời lẽ bịp bợm của bọn 
cảm quyền không ? 


91 


4. Kết quả sự hi sinh của người dân thuộc địa trong các cuộc chiến tranh như 
thế nào ? Nhận xét về cách đối xử của chính quyền thực dân đối với họ sau khi 
đã bóc lột hết "thuế máu" của họ. 

5. Nhận xét về trình tự bố cục các phần trong chương. Phân tích nghệ thuật 
châm biếm, đã kích sắc sảo, tài tình của tác giả thể hiện qua cách xây dựng hình 
ảnh, qua giọng điệu. 


6. Nhận xét về yếu tố biểu cảm trong đoạn trích được học. 


Ghỉ nhớ 


Chính quyên thực dân đã biến người dân nghèo khổ ở các xứ thuộc địa 
thành vật hi sinh để phục vụ cho lợi ích của mình trong các cuộc chiến 


tranh tàn khốc. Nguyễn Ái Quốc đã vạch trần sự thực ấy bằng những tư 
liệu phong phú, xác thực, bằng ngòi bút trào phúng sắc sảo. Đoạn trích 
Thuế máu có nhiêu hình ảnh giàu giá trị biểu cảm, có giọng điệu vừa 
đanh thép vừa mưa mai, chua chát. 


LUYỆN TẬP 


Đọc văn bản chính xác, có sắc thái biểu cảm phù hợp với bút pháp trào 
phúng của tác giả. 


HỘI THOẠI 


I~ VAI XÃ HỘI TRONG HỘI THOẠI 

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi. 

Một hôm, cô tôi gọi tôi đến bên cười hỏi : 

~ Hồng ! Mày có muốn vào Thanh Hoá chơi với mẹ mày không ? 

[..] Nhận ra những ý nghĩa cay độc trong giọng nói và trên nét mặt khi cười 
rất kịch của cô tôi kia, tôi cúi đầu không đáp. Vì tôi biết rõ, nhắc đến mẹ tôi, cô tôi 
chỉ có ý gieo rắc vào đầu óc tôi những hoài nghỉ để tôi khinh miệt và ruồng rẫy 
mẹ tôi một người đàn bà đã bị cái tội là goá chồng, nợ nân cùng túng quá, phải 
bỏ con cái đi tha hương cầu thực. Nhưng đời nào tình thương yêu và lòng kính 
mến mẹ tôi lại bị những rắp tâm tanh bẩn xâm phạm đến. [...] 


92 


Tôi cũng cười đáp lại cô tôi : 

~ Không ! Cháu không muốn vào. Cuối năm thế nào mợ cháu cũng về. 

Cô tôi hỏi luôn, giọng vẫn ngọt : 

~ Sao lại không vào ? Mợ mày phát tài lắm, có như dạo trước đâu ! 

Rồi hai con mắt long lanh của cô tôi chằm chặp đưa nhìn tôi. Tôi lại im lặng 
cúi đầu xuống đất : lòng tôi càng thắt lại, khoé mắt tôi đã cay cay. Cô tôi liên võ 
vai tôi cười mà nói rằng : 

— Mây dại quá, cứ vào đi, tao chạy cho tiền tàu. Vào mà bắt mợ mày may vá 
sắm sửa cho và thăm em bé chứ. 

[...] Tôi cười dài trong tiếng khóc, hỏi cô tôi : 

~ Sao cô biết mợ con có con ? 

Cô tôi vẫn cứ tươi cười kế các chuyện cho tôi nghe. Có một bà họ nội xa vào 
trong ấy cân gạo về bán. Bà ta một hôm đi qua chợ thấy mẹ tôi ngồi cho con bú ở 
bên rổ bóng đèn. [...] 

Cô tôi chưa dút câu, cổ họng tôi đã nghẹn ứ khóc không ra tiếng. Giá những 
cổ tục đã đày đoạ mẹ tôi là một vật như hòn đá hay cục thuỷ tỉnh, đâu mẩu gỗ, 
tôi quyết vồ ngay lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiên cho kì nát vụn mới thôi. 

Cô tôi bông đổi giọng, lại vỗ vai, nhìn vào mặt tôi, nghiêm nghị : 

~ Vậy mày hỏi cô Thông ~ tên người đàn bà họ nội xa kia = chỗ ở của mợ mày, 
rồi đánh giấy cho mợ mày, bảo dù sao cũng phải về. Trước sau cũng một lần xấu, 
chả nhẽ bán xới mãi được sao ? 

Tổ sự ngậm ngùi thương xót thầy tôi, cô tôi chập chừng nói tiếp : 

— Mấy lại rằm tháng tám này là giỗ đầu cậu mày, mợ mày về dù sao cũng đỡ 
tủi cho cậu mày, và mày cũng còn phải có họ, có hàng, người ta hỏi đến chứ 7 

(Nguyên Hông, Những ngày thơ ấu) 

Câu hỏi : 

1. Quan hệ giữa các nhân vật tham gia hội thoại trong đoạn trích trên là quan 
hệ gì? Ai ở vai trên, ai là vai dưới ? 

2. Cách xử sự của người cô có gì đáng chê trách ? 

3. Tìm những chỉ tiết cho thấy nhân vật chú bé Hồng đã cố gắng kìm nén sự 
bất bình của mình để giữ được thái độ lễ phép. Giải thích vì sao Hồng phải làm 
như vậy. 

93 


Ghi nhớ 
© Vai xã hội là vị trí của người tham gia hội thoại đối với người khác trong 
cuộc thoại. Vai xã hội được xác định bằng các quan hệ xã hội : 

— Quan hệ trên - dưới hay ngang hàng (theo tuổi tác, thứ bậc trong gia 
đình và xã hội) ; 


~ Quan hệ thân — sơ (theo mức độ quen biết, thân tình). 


s Vì quan hệ xã hội vốn rất đa dạng nên vai xã hội của mỗi người cũng 
đa dạng, nhiều chiễu. Khi tham gia hội thoại, môi người cân xác định 
đúng vai của mình để chọn cách nói cho phù hợp. 


II~ LUYỆN TẬP 

1. Hãy tìm những chỉ tiết trong bài Hịch tướng sĩ thể hiện thái độ vừa nghiêm 
khắc vừa khoan dung của Trần Quốc Tuấn đối với binh sĩ đưới quyển. 

2. Đọc đoạn trích dưới đây và trả lời câu hỏi. 

Tôi nắm lấy cái vai gầy của lão, ôn tôn bảo : 

_ Chẳng kiếp gì sung sướng thật, nhưng có cái này là sung sướng : bây giờ cụ 
ngồi xuống phản này chơi, tôi đi luộc mấy củ khoai lang, nấu một ấm nước chè 
tươi thật đặc ; ông con mình ăn khoai, uống nước chè, rồi hút thuốc lào... Thế là 
sung sướng. 


~ Vâng ! Ông giáo dạy phải ! Đối với chúng mình thì thế là sung sướng. 
Lão nói xong lại cười đưa đà. Tiếng cười gượng nhưng nghe đã hiên hậu lại. 
Tôi vui vẻ bảo : 
~ Thế là được, chứ gì ? Vậy cụ ngồi xuống đây, tôi đi luộc khoai, nấu nước. 
— Nói đùa thế, chứ ông giáo cho để khi khác. 
(Nam Cao, Lão Hạc) 


a) Dựa vào đoạn trích và những điều em đã biết về tuyện Lão Hạc, hãy xác 


định vai xã hội của hai nhân vật tham gia cuộc thoại trên. 


94 


b) Tìm những chỉ tiết trong lời thoại của nhân vật và lời miêu tả của nhà văn 
cho thấy thái độ vừa kính trọng, vừa thân tình của nhân vật ông giáo đối với 
lão Hạc. 


c) Những chỉ tiết nào trong lời thoại của lão Hạc và lời miêu tả của nhà văn 
nói lên thái độ vừa quý trọng vừa thân tình của lão đối với ông giáo ? Những chỉ 
tiết nào thể hiện tâm trạng không vưi và sự giữ ý của lão Hạc ? 


3. Hãy thuật lại một cuộc trò chuyện mà em đã được đọc, đã chứng kiến hoặc 
tham gia. Phân tích vai xã hội của những người tham gia cuộc thoại, cách đối xử 
của họ với nhau thể hiện qua lời thoại và qua những, cử chỉ, thái độ kèm theo lời. 


TÌM HIỂU YẾU TỐ BIỂU CẮM 
TRONG VĂN NGHỊ LUẬN 


I~ YẾU TỐ BIỂU CẢM TRONG VĂN NGHỊ LUẬN 
1. Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi. 
LỜI KÊU GỌI TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN 
Hồi đồng bào toàn quốc ! 
Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta 


càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước 
ta lần nữa ! 

Không ! Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất 
định không chịu lầm nô lệ. 

Hồi đồng bào ! 

Chúng ta phải đúng lên ! 

Bất kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đẳng 
phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu 
Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng 
cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước. 

Hổi anh em bình sĩ, tự vệ, dân quân ! 

Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hi sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn 
đất nước. 


95 


Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng, kiên quyết hi sinh, thắng 
lợi nhất định về dân tộc ta ! 

Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm ! 

Kháng chiến thắng lợi muôn năm ! 

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 1946 
Hồ Chí Minh 
(Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4, Sđd) 

Câu hỏi : 

a) Hãy tìm những từ ngữ biểu lộ tình cảm mãnh liệt của tác giả và những câu 
cảm thán trong văn bản trên. Về mặt sử dụng từ ngữ và đặt câu có tính chất biểu 
cảm, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh có giống với 
Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn không, ? 

b) Tuy nhiên, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và Hịch tướng sĩ vẫn được 
coi là những văn bản nghị luận chứ không phải là văn bản biểu cảm. Vì sao ? 


c) Hãy theo dõi bảng đối chiếu dưới đây : 


(2) 

Thấy sứ giặc đi lại ngoài đường, | Ngó thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài 
sỉ mắng triểu đình, bắt nạt| đường, uốn lưỡi cứ diễu mà sỈ mắng triểu 
tể phụ. đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ. 

Lúc bấy giờ ta cùng các ngươi sẽ | Lúc bấy giờ, ta cùng các ngươi sẽ bị bắt, đau 
bị bắt. xót biết chừng nào ! 


Chúng ta sẵn sảng hi sinh tất cả, | Không ! Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất 
chứ không thể mất nước, không | định không chịu mất nước, nhất định không 
thể làm nô lệ. chịu làm nô lệ. 


Chúng ta cần phải đứng lên. Hõi đồng bào ! 
Chúng ta phải đứng lên ! 


Có thể thấy những câu ở cột (2) hay hơn những câu ở cột (1). Vì sao như thế ? 
Từ đó, hãy cho biết tác dụng của yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận. 

2. Thông qua việc tìm hiểu các văn bản như Hịch tướng sĩvà Lời kêu gọi toàn 
quốc kháng chiến, em hãy cho biết : Làm thế nào để phát huy hết tác dụng của 
yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận ? 


%6 


a) Người làm văn chỉ cần sưy nghĩ về luận điểm và lập luận hay còn phải thật 
sự xúc động trước từng điều mình đang nói tới ? 

b) Chỉ có rung cảm không thôi đã đủ chưa ? Phải chăng chỉ cần có lòng yêu 
nước và căm thù giặc nồng cháy là có thể đễ đàng tìm ra những cách nói như : 
"Không ! Chúng ta thà hi sinh tất cả..." hay "uốn lưỡi cú diêu..."? Để viết được 
những câu như thế, người viết cân phải có phẩm chất gì khác nữa ? 

c) Có bạn cho rằng : Càng dùng nhiêu từ ngữ biểu cảm, càng đặt nhiều câu 
cảm thán thì giá trị biểu cảm trong, văn nghị luận càng tăng, 


Ý kiến ấy có đúng không ? Vì sao ? 


Ghi nhớ 


s Văn nghị luận rất cần yếu tố biểu cảm. Yếu tố biểu cẩm giúp cho văn 
nghị luận có hiệu quả thuyết phục lớn hơn, vì nó tác động mạnh mẽ tới 
tình cảm của người đọc (người nghe). 

s Để bài văn nghị luận có sức biểu cảm cao, người làm văn phải thật sự có 
cảm xúc trước những điều mình viết (nói) và phải biết diễn tả cảm xúc đó 
bằng những từ ngữ, những câu văn có sức truyền cảm. Sự diễn tả cảm xúc 
cân phải chân thực và không được phá vỡ mạch lạc nghị luận của bài văn. 


II- LUYỆN TẬP 

1. Hãy chỉ ra các yếu tố biểu cảm trong, phần I~ Chiến tranh và "người bản 
xú" (ở văn bản Thuế máu) và cho biết tác giả đã sử dụng những biện pháp gì để 
biểu cảm. Tác dụng biểu cảm đó là gì ? 

2. Đọc đoạn nghị luận sau đây và cho biết : Những cảm xúc gì đã được biểu 
hiện qua đoạn văn ? Tác giả đã làm thế nào để những đoạn văn đó không chỉ có 
sức thuyết phục lí trí mà còn gợi cảm ? 

Tôi muốn nói với các bạn câu chu yên làm Việt luận) và học Việt văn), luôn 
thể giãi bày hết nỗi khổ tâm của người anh các bạn đã đeo một cái "nghiệp" vào 
người : "nghiệp" dạy tiếng mẹ đẻ. 


(a) Lầm Việt luận : tập làm văn bằng tiếng Việt. 
(b) Học Việt văn : học văn học Việt Nam. 


97 


Nỗi buồn thứ nhất là thấy các bạn có quan niệm học "tủ". Ông thây dạy giỏi 
đối với các bạn là ông thầy giảng và soạn sách đúng "tủ". 

Nói làm sao cho các bạn hiểu rằng trong 7, 8 năm trời, nào nhận xét, đọc sách, 
xem truyện, giảng văn.... nào tập dùng chữ, đặt câu, dàn ý lầm bài, tôi thiết tưởng 
một học sinh, với khiếu thông minh, trí nhớ trung bình, không có lí do gì phải 
nhấm bút trước một đề văn trong kì thi viết. 

Sự học mà đã hạ xuống là học "tủ" thì chúng tôi cũng không còn cần làm việc 
cùng các bạn nữa. Sao không có một "hãng" nào đó ïn ra độ 500 bài làm sẵn để 
học sinh cứ việc mang về học thuộc như con vẹt, rồi đem nguyên văn chép lại cho 
hội đồng chấm thi duyệt xem chép sai hay đúng, việc gì còn phải lôi thôi bày đặt 
ra chương trình học tập để bắt trẻ em ngày ngày phải đến trường ? 


(Theo Nghiêm Toản, Luận văn thị phạm) 


3. Viết một đoạn văn nghị luận để trình bày luận điểm "Chúng ta không nên học 
vẹt và học tử " sao cho đoạn văn ấy vừa có lí lẽ chặt chẽ, lại vừa có sức truyền cẩm. 


BÀI 27 


Kết quả cần đạt 
s Hiểu rõ cách lập luận chặt chẽ, sinh động, mang đậm sắc thái cá nhân 
của nhà văn Pháp Ru-xô trong bài Đi bộ ngao du. 


s Hiểu biết về lượt lời và cách dùng lượt lời. 


s« Thông qua việc luyện tập, nắm chắc hơn cách đưa yếu tố biểu cảm vào 
bài văn nghị luận. 


VĂN BẢN 


ĐI BỘ NGAO DU 
(Trích E-min hay Về giáo dục) 


Tôi chỉ quan niệm được một cách đi ngao du) thú vị hơn đi ngựa : đó là đi 
bộ. Ta ưa đi lúc nào thì đi, ta thích dừng lúc nào thì dừng, ta muốn hoạt động 


98 


nhiều ít thế nào là tuỳ. Ta quan sát khắp nơi ; ta quay sang phải, sang trái ; ta xem 
xét tất cả những gì thấy hay hay ; ta dừng lại ở tất cả mọi khía cạnh. Tôi nhìn thấy 
một dông sông tứ, tôi đi men theo sông ; một khu rừng rậm tr, tôi đi vào dưới bóng, 
cây ; một hang động ư, tôi đến tham quan?) ; một mỏ đá tứ, tôi xem xét các khoáng 
sản”), Bất cứ đâu tôi ưa thích, tôi lưu lại đấy. Hễ lúc nào tôi thấy chán, tôi bỏ đi 
luôn. Tôi chẳng phụ thuộc vào những con ngựa hay gã phu trạm), Tôi chẳng cần 
chọn những lối đi có sẵn hay những con đường thuận tiện ; tôi đi qua bất cứ nơi 
nảo con người có thể đi qua ; tôi xem tất cả những gì mà con người có thể xem ; 
và, chỉ phụ thuộc vào bản thân tôi, tôi hưởng thụ tất cả sự tự do mà con người có 
thể hưởng thụ. Nếu do thời tiết xấu không đi bộ được và thấy chán rồi, lúc đó tôi 
đi ngựa. Nếu tôi mệt... nhưng, Ê-min có mệt gì lắm đâu ; em to khoẻ ; và sao em 
Tại mệt được cơ chứ, em chẳng hề vội vã. Nếu em dừng lại, làm sao em có thể chán 
được, ở chốn nào em cũng có những thứ để giải trí. Em vào nhà một người thợ, 
em làm việc ; em vận động hai cánh tay. để cho đôi bàn chân nghỉ ngơi. 


Đi bộ ngao du là đi như Ta-lét, Pla-tông và Pi-ta-gof). Tôi khó lòng hiểu nổi 
một triết gia(9) có thể quyết định ngao du cách khác mà không xem xét những tài 
nguyên”) mình giẫm chân lên và trái đất phô bảy phong phú ra trước mắt. Ai là 
người yêu mến nông nghiệp chút ít mà lại không muốn biết các sản vật) đặc 
trưng”) cho khí hậu những nơi mình đi qua và cách thức trồng trọt những đặc 
sản?) ấy ? Ai là người có chút ít hứng thú với tự nhiên họcf) mà lại có thể quyết 
định đi ngang một khoảnh đất mà không xem xét nó, một lèn đá?) mà không 


99 


ghè?) vài mẩu, những quả núi mà không sưu tập hoa lá, những hòn sỏi mà 
không tìm các hoá thạch ! Những triết gia phòng kháchÑ®) của các ngài 
nghiên cứu tự nhiên học trong các phòng sưu tập ; họ có các thứ linh tinhÑ®) ; họ 
biết gọi tên nhưng chẳng có một ý niệm gì về tự nhiên cả. Nhưng phòng sưu tập 
của Ê-min thì phong phú hơn các phòng sưu tập của vua chúa ; phòng sưu tập 
ấy là cả trái đất. Nơi đây, môi vật đều ở đúng chỗ của nó ; nhà tự nhiên học làm 
công, việc chăm sóc đã sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy. Đô-băng-tông”) chắc cũng 
không thể làm tốt hơn. 

Biết bao hứng thú khác nhau ta tập hợp được nhờ cách ngao du thú vị ấy, 
không, kể sức khoẻ được tăng cường, tính khí trở nên vui vẻ. Tôi thường thấy 
những kẻ ngồi trong, các cô xe tốt chạy rất êm nhưng mơ màng, buồn bã, cáu kỉnh 
hoặc đau khổ ; còn những người đi bộ lại luôn luôn vui vẻ, khoan khoái và hài 
lòng với tất cả. Ta hân hoan biết bao khi về gần đến nhà ! Một bữa cơm đạm 
bạcỦ®) mã sao có về ngon lành thế ! Ta thích thú biết bao khi lại ngồi vào bản ăn ! 
Ta ngủ ngon giấc biết bao trong một cái giường tồi tàn ! Khi ta chỉ muốn đến một 
nơi nào, ta có thể phóng bằng xe ngựa trạm ; nhưng khi ta muốn ngao du, thì cần 
phải đi bộ. 

(Ru-xôt*), Ê-min hay Về giáo dục, Pa-ri, 1958) 


Chú thích 

(#) Ru-xô (1712 - 1778) là nhà văn, nhà triết học, nhà hoạt động xã hội Pháp. 
Ông là tác giả của những tiểu thuyết nổi tiếng. Giuy-li hay Nàng Hê-lô-i-dơ mới, 
Ê-mi hay Về giáo dục. 

Bài này trích trong quyển V- quyển cuối cùng của tác phẩm Ê-min hay 
Về giáo dục (ra đời năm 1762). Trong tác phẩm, nhà văn bàn về chuyện giáo đục 
một em bé - ông đặt cho cái tên là Ê-min — từ lúc sơ sinh cho đến tuổi trưởng 
thành. Ê-min trong bài Đí bộ ngao du đã lớn. Văn bản ở đây là do người biên soạn 
SGK dịch và đặt nhan đề. 

(1) Ngao du: đi dạo chơi đó đây (ngao : rong, chơi ; dư : đi chơi). 

(2) Tham quan: đi đến nơi nào đó để xem xét, mở mang hiểu biết. 

(3) Khoáng sản : sản vật khai thác từ các mỏ ở dưới lòng, đất. 

(4 Phu trạm : ở đây là người điều khiển xe ngựa chạy từng trạm đường, 
phương tiện đi lại phổ biến ở Pháp nói riêng và ở nhiêu nước châu Âu nói chung 
hồi thế kỉ XVIH. 

(5) Pla-tông (429 - 347 tr. CN) là nhà triết học Hi Lạp ; Ta-lét (640 — 548 tr. CN) 
và Pi-ta-go (khoảng 570 — 496 tr. CN) là các nhà triết học và toán học Hi Lạp. 


100 


Các nhà triết học và toán học Hi Lạp ấy luôn luôn quan sát, nghiền ngẫm trong 
lúc đi dạo chơi. 

(6) Triết gia : nhà triết học ; ở đây đồng, thời cũng là nhà khoa học. 

(7) Tài nguyên : nguồn của cải trong thiên nhiên chưa khai thác hoặc đang 
được khai thác (tài : của cải, nguyên : nguồn). 

(8) Sản vật: vật được làm ra hoặc lấy được từ trong thiên nhiên. 

(9) Đặc trưng: có tính chất riêng và tiêu biểu (đặc : riêng, khác thường ; trưng : 
tiêu biểu). 

(10) Đặc sản : sản vật quý, riêng có ở một địa phương, 

(11) Tự nhiên học : khoa học quan sát, nghiên cứu các sinh vật, vật thể trong 
tự nhiên. 

(12) Lên đá : núi đá có vách cao dựng đứng. 

(13) Ghè : đập vào mép hay cạnh của vật rắn để làm vật đó vỡ hoặc mẻ dân. 

(14) Hoá thạch : di tích hoá đá của thực vật, động vật cổ xưa còn lưu lại ở các 
tâng đất đá. 

(15) Triết gia phòng khách : ý muốn nói đến các nhà triết học, khoa học hời 
hợt thường có mặt để trò chuyện trong những buổi tiếp khách của các phu nhân 
quý tộc ở Pháp thế kỉ XVII. 

(16) Các thứ linh tỉnh : ý muốn nói đến các mẫu vật nhằm thoả mãn tính hiếu 
kì của mọi người hơn là có ý nghĩa khoa học. 

(17) Đô-băng-tông (1716 - 1800) : nhà tự nhiên học nổi tiếng của Pháp. 


(18) Đạm bạc : (nói về ăn uống) đơn sơ, bình thường, không có các món ăn 
ngon, đắt tiền. 


xã ? 
ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 
1. Tóm tắt ngắn gọn ba luận điểm chính mà Ru-xô đã trình bày thành ba đoạn 
trong văn bản để thuyết phục mọi người nếu muốn ngao du thì nên đi bộ. 
2. Trình tự sắp xếp ba luận điểm chính có hợp lí không ? Vì sao ? 


3. Theo dõi các đại từ nhân xưng khi thì "ta", khi thì "tôi" trong bài để chứng 
mỉnh rằng thực tiễn cuộc sống từng trải của bản thân Ru-xô luôn bổ sung sinh 
động cho các lí lẽ của ông, khi ông lập luận. 


4. Qua bài này, em hiểu gì về con người và tư tưởng, tình cảm của Ru-xô ? 


101 


Ghi nhớ 


Để chứng minh muốn ngao du cần phải đi bộ, bài Đi bộ ngao du lập 
luận chặt chẽ, có sức thuyết phục, lại rất sinh động do các lí lẽ và thực 
tiễn cuộc sống tác giả từng trải qua luôn bổ sung cho nhau. Bài này còn 
thể hiện rõ Ru-xô là một con người giản dị, quý trọng tự do và yêu 
thiên nhiên. 


HỘI THOẠI (tiếp theo) 


I~ LƯỢT LỜI TRONG HỘI THOẠI 

Đọc lại đoạn miêu tả cuộc trò chuyện giữa nhân vật chú bé Hồng với người 
cô (đã dẫn ở tr. 92 - 93 về hội thoại). Trả lời các câu hỏi sau đây : 

1. Trong cuộc thoại đó, mỗi nhân vật nói bao nhiêu lượt ? 

2. Bao nhiêu lần lẽ ra Hồng được nói nhưng Hồng không nói ? Sự im lặng thể 
hiện thái độ của Hồng đối với những lời nói của người cô như thế nào ? 

3. Vì sao Hồng không cắt lời người cô khi bà nói những điều Hồng không 
muốn nghe ? 


Ghỉ nhớ 


s Trong hội thoại, ai cũng được nói. Môi lần có một người tham gia hội 
thoại nói được gọi là một lượt lời. 


e Để giữ lịch sự, cần tôn trọng lượt lời của người khác, tránh nói tranh 
lượt lời, cắt lời hoặc chêm vào lời người khác. 


e Nhiều khi, im lặng khi đến lượt lời của mình cũng là một cách biểu thị 
thái độ. 


II~ LUYỆN TẬP 


1. Qua cách miêu tả cuộc thoại giữa các nhân vật cai lệ, người nhà lí trưởng, 
chị Dậu và anh Dậu trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ (Ngữ văn 8, tập một, tr. 28), 
em thấy tính cách của mỗi nhân vật được thể hiện như thế nào ? 


102 


2. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi nêu ở dưới. 

Thoáng thấy mẹ về đến cổng, thằng Dân mừng nhảy chân sáo : 

— U đi đâu từ lúc non trưa đến giờ ? Có mua được gạo hay không ? Sao u lại 
về không thế? 

Cái Tí ở trong bếp sa sả mắng ra : 

~ Đã bảo u không có tiên, lại cứ lằng nhằng nói mãi +Mây tưởng người ta dám 


bán chịu cho nhà mày sao ? Thôi ! Khoai chín rồi đây, để tôi đổ ra ông xơi, ông 
đừng làm tội u nữa. 


Rồi nó tất tả bồng em chạy ra trước thêm đon đả chào mẹ : 

~ U đã về ạ ! Ông lĩ cởi trói cho thầy con chưa, hử u ? Cái nón của ư làm sao 
bị rách tan thế ấy ? Tay u làm sao lại phải buộc giẻ thế kia ? 

Chị Dậu không trả lời. Thơ thẩn, chị đón lấy con bé và ngôi ghé vào bên 
mép chõng. 

Cái Tí xoa đâu cái Tỉu kể lể bằng giọng hú hí : 

~ Cô ả hôm nay quấy lắm u ạ ! U đi khỏi nhà, cô ta cứ ra rả khóc không dứt 
miệng. Dỗ thế nào cô ta cũng không nín cho. Đặt ngồi xuống phản, cô ta lại níu 
lấy con và cố đứng lên. Con vừa lẽo đẽo cắp cô ta ở sườn, lại vừa hì hục rửa khoai, 
tra nồi, xin lửa dóm bếp. Củi thì ướt chảy ướt chả ; lì lụi mãi vẫn không cháy cho. 
Thế mà con cũng luộc được chín nồi khoai rồi đấy ! U bảo con có ngoan không ? 

Chị Dậu vẫn không nói gì. 

[...| 

Cạnh chõng, nghỉ ngút một đám khói bay. 

Cái Tí lễ mễ bưng rổ khoai luộc ghếch vào chân cột, và dặn thằng Dân : 

- Hãy còn nóng lắm đây nhé ! Em đừng mó vào mà bỏng thì khốn. 

Vữa nói, nö vữa tung tăng chạy đến rổ bất, lục lấy hai cải to và một đôi đũa, 
đem lại. Bói từ trôn rổ bới lên, nó gắp những mẩu khoai to xếp đầ \y hai bát. Bằng 
cái dáng bộ vui vẻ, nhẹ nhàng, nó đặt một bát lên chõng : 

— Mời u xơi khoai đi ạ ! 

Rồi nhanh nhầu, nó bưng một bắt, bước qua tấm phản cập kênh ngửa cổ để 
lên bàn thờ, và quay xuống, nó bảo thằng Dần : 

~ Bát này chị để phần thây đấy nhé ! Chốc nữa thầy về thây ăn. Đứa nào ăn 
"yên" của thây thì chị không cho đi chơi với chị. 


[..] 
103 


Những sự hiếu thảo, ngoan ngoãn của hai đứa trẻ ngây thơ vô tình lộ ra từ 
nãy đến giờ, hình như đều là những lưỡi dao găm cắt từng khúc ruột chị Dậu. 
Cầng nhìn chúng nó, chị càng nước mắt ngắn đài. 

Ngạc nhiên, cái Tí thổ thẻ giục mẹ : 

— Uăn khoai đi, để lấy sữa cho em nó bú. Từ sáng đến giờ, u chưa ăn gì, đói 
quá chịu làm sao được ? 

Chị Dậu vân cứ rầu rĩ nét mặt, những giọt nước mắt rơi xuống càng mau. 

Với vẻ mặt băn khoăn, cái Tí lại bưng bát khoai chìa tận mặt mẹ : 

~ Này u ăn đi ! Để mãi ! U có ăn thì con mới ăn. U không ăn con cũng không 
muốn ăn nữa. 

Nể con, chị Dậu cầm lấy một củ, rồi chị lại đặt xuống chõng. 

Vẻ nghỉ ngại hiện ra sắc mặt, con bé hóm hỉnh hỏi mẹ một cách thiết tha : 

~ Sáng ngày người ta đấm u có đau lắm không ? 

Chị Dậu khẽ gạt nước mắt : 

— Không đau con ạ ! 


~ Thế lầm sao u cứ khóc mãi mà không ăn khoai ? Hay là u thương chúng con 
đói quá ? Không, chúng con không đói nữa đâu. Hai đứa ăn hết ngần kia củ khoai 
thì no mòng bụng ra rồi còn đói gì nữa. U cứ ăn đi, u cứ ăn hết bát khoai ây đi I 
Nếu u không ăn, lấy đâu ra sữa cho em nó bú ? 

Chị Dậu vừa nói vừa mếu : 

— Thôi u không ăn, để phần cho con. Con chỉ được ăn ở nhà bữa này nữa 
thôi. U không muốn ăn tranh của con. Con cứ ăn thật no, không phải nhường 
nhịn cho u. 


Cái Tí chưa hiểu hết ý câu nói của mẹ, nó xám mặt lại và hỏi bằng giọng 
luống cuống : 

~ Vậy thì bữa sau con ăn ở đâu ? 

Điểm thêm một "giây " nức nở, chị Dậu ngó con bằng cách xót xa : 

~ Con sẽ ăn ở nhà cụ Nghị thôn Đoài. 

Cái Tí nghe nói giấy nảy, giống như sét đánh bên tai, nó liệng củ khoai vào rổ 
và oà lên khóc : 

— U bản con thật đấy ư ? Con van u, con lạy , con còn bé bỏng, u đừng đem 
bán con đi, tội nghiệp. U để cho con ở nhà chơi với em con. 


104 


Thằng Dần cũng khóc tru tréo, bỏ luôn rổ khoai đứng đậy, ngoay ngoảy lắc 
cái mông đít, nó nhắc lại câu nói sáng ngày : 

~ Em không ! Nào ! Em không cho bán chị Tí ! Nào ! Nào ! Có bán thì bán 
cái Tỉu này này ! 

Chị Dậu chỉ thổn thổn, thức thức, không nói thêm được câu gì. Bộ mặt sầu 
thảm dân ngả xuống, đối thắng với mặt con bé đang bú. 

Chị Dậu lại càng rũ rượi. Chống tay lên trán, chị như nghĩ ngợi phân vân. Một 
lúc sau, chị đứng phắt dậy với cái dáng điệu quả quyết: 

— Thôi, phải tội với trời, mẹ chịu ! Cảnh nhà đã thế mẹ đành dứt tình với con ! 

Tức thì, chị chùi nước mắt và đi làm những việc mà chị cho là đau đớn. 

Cái Tỉu lại bậu bên sườn cái Tí. 

Con chó cái chúi đầu vào sợi xích sắt để cho bà chủ buộc vào cột nhà. 

Đàn chó con phải bắt vào trong rổ thưa, trên có cái mẹt đậy và có lạt chằng 
chắc chắn. 

Các việc xong hết, chị lại đón lấy cái Tỉu, cho nó bú thêm lúc nữa. Sau khi đã 
kéo chiếc chiếu thủng rách trên phản trải xuống giữa nhà, chị đặt con nhỏ vào 
chiếu và sai thằng Dân ngồi đó trông em. Chị lục tất cả quân áo cái Tí và gói 
chung làm một gói. Rồi, một tay nâng rổ chó con lên đầu, một ta 'y cầm sợi xích 
định dắt luôn con chó cái ra cửa, sụt sịt chị bảo cái Tí : 

~ Con hãy đội cái mê nón cho đỡ nắng và con cắp lấy gói quần áo rồi sang 
bên cụ Quế với u. 

Chừng như lúc nãy thấy bắt cả chó lớn, chó con, cái Tí vẫn tưởng những con 
vật ấy sẽ đi thế mạng cho mình, cho nên nó đã vững dạ ngồi im. Bây giờ nghe mẹ 
giục nó phải đi, nó lại nhêch nhác, mếu khóc : 

= U nhất định bán con đấy tư ? U không cho con ở nhà nữa ư ? Khốn nạn thân 
con thế này ! Trời ơi I... Ngày mai con chơi với ai ? Con ngủ với ai ? 

Chị Dậu lã chã hai hàng nước mắt : 

~ Uvan con, u lạy con, con có thương thây, thương t, thì con cứ đi với u, đừng 
khóc lóc nữa, đau ruột u lắm. Công u nuôi con sầu, bảy năm trời, tốn kém bao 
nhiêu tiền của ! Bây giờ phải đem con đi bán, u đã chết từng khúc ruột rồi đấy, 
con ạ. Nhưng mà tiền sưu không có, thầy con đau ốm là thế, vẫn bị người ta đánh 
trói, sưng cả hai tay lên kia... Nếu không bán con thì lấy tiền đâu nộp sưu ? Để 
cho thầy con khổ sở đến nước nào nữa ? Thôi, u van con, u lạy con, con có thương 
thầy, thương u thì con cử đi với u ! 


105 


Cái Tí vẫn khóc rưng rức. Chị Dậu cũng vừa đội rổ chó con vừa khóc nức nở, 
nhưng vẫn cố kiếm những lời thấm thía xót xa để khuyên con. 

1~] 

Thằng Dần níu lấy áo chị và khóc rầm rĩ: 

- Chị phải ở nhà với em ! Em không cho chị sang nhà cụ Nghị. Nếu chị sang 
nhà cụ Nghị rồi thì em chơi với ai ? 

Cái Tí khóc hu hưu. Nó cứ quấn quýt thằng Dần, không muốn rời ra. Ngoảnh 
lại nhìn chị Dậu, nó nói bằng giọng năn nỉ : 

= Con nhớ em quá ! Hay là u hãy cho con ở nhà một đêm nay nữa, để con ngủ 
thêm với em, để con nói chuyện với em. Sáng mai con xin đĩ sớm. 

Chị Dậu càng tỏ ra bộ đau đón : 

~ Thôi, u van con, u lạy con, con có thương thâ \y, thương u, thì con đi ngay 
bây giờ cho u. Nếu con chưa đi, cụ Nghị chưa giao tiên cho, u chưa có tiên nộp 
sưu thì không khéo thầy con sẽ chết ở đình, chứ không sống được. Thôi, u van 
con, u lạy con, con có thương thây, thương u, thì con đi ngay bây giờ cho u. 

Và chị cố kiếm cho được cái giọng ngon ngọt để dô thằng Dân : 

~ Dần buông chị ra, đi con ! Dần ngoan lắm nhỉ ! U van Dần, u lạy Dân ! Dần 
hãy để cho chị đi với u, đừng giữ chị nữa. Chị con có đi, u mới có tiền nộp sưu, 
thầy Dân mới được về với Dân chứ ! Sáng ngày người ta đánh trói thầy Dân như 
thế; Dần có thương không. Nếu Dần không buông chị ra, chốc nữa ông lí vào đây, 
ông ấy trói nốt cả u, trói nốt cả Dần nữa đấy. 

Thằng Dần vân sợ ông lí, như đứa trẻ khác sợ ông ngoáo ộp, nghe nói đến tên 
ông ấy nó đã mất vía đi rồi. Lập tức nó rời vạt áo cái Tí và ỏn ẻn đặn mẹ : 

— Em chỉ cho chị Tí đi một lúc thôi. Lấy được tiên rồi, u lại phải đem chị ấy 
về đây với em. 

Chị Dậu buột miệng : 


Rồi hình như có ý hối vì mình đã nói dối trẻ con, tức thì chị lại nói chữa : 
— Ừ hễ cụ Nghị bằng lòng để cho chị con về nhà vài hôm, thì u đem nó về 
Với con. 
Cái Tí với hai hàng nước mắt ròng ròng, hôn hít các em một lượt nữa, rồi lủi 
thủi nó đội mê nón lên đầu và cắp gói áo vào nách. 
(Ngô Tất Tố, Tắt đèn) 


106 


Câu hỏi : 

a) Sự chủ động tham gia cuộc thoại của chị Dậu với cái Tí phát triển ngược 
chiều nhau như thế nào ? 

b) Tác giả miêu tả diễn biến cuộc thoại như vậy có hợp với tâm lí nhân vật 
không ? Vì sao ? 

c) Việc tác giả tô đậm sự hồn nhiên và hiếu thảo của cái Tí qua phân đầu cuộc 
thoại làm tăng kịch tính của câu chuyện như thế nào ? 

3. Dựa vào những điều đã biết về truyện Bức tranh của em gái tôi (Ngữ văn 6, 
tập hai, tr. 30) và vào đoạn trích dưới đây, hãy cho biết sự im lặng của nhân vật 
"tôi" biểu thị điều gì. 

Trong tranh, một chú bé đang ngôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời trong 
xanh. Mặt chú bé như toả ra một thứ ánh sáng rất lạ [...]. Mẹ hỏi hộp thì thầm vào 
tại tôi : 

~ Con có nhận ra con không ? 

Tôi giật sững người. Chẳng hiểu sao tôi phải bám chặt lấy tay mẹ. Thoạt tiên 
là sự ngỡ ngàng, rồi đến hãnh điện, sau đó là xấu hổ. Dưới mắt em tôi, tôi hoàn 
hảo đến thế kia ư ? Tôi nhìn như thôi miên vào dòng chữ đề trên bức tranh : "Anh 
trai tôi". Vậy mà dưới mắt tôi thì... 

~ Con đã nhận ra con chưa ?— Mẹ vẫn hồi hộp. 

Tôi không trả lời mẹ vì tôi muốn khóc quá. Bởi vì nếu nói được với mẹ, tôi sẽ 
nồi rằng : "Không phải con đâu. Đấy là tâm hồn và lòng nhân hậu của em con đấy. ". 

(Tạ Duy Anh, Bức tranh của em gái tôi) 
4*. Tục ngữ phương Tây có câu : Im lặng là vàng. Nhưng nhà thơ Tố Hữu 
lại viết : 
Khóc là nhục. Rên, hèn. Van, yếu đuối 
Và dại khờ là những lũ người câm 
Trên đường đi như những bóng âm thâm 
Nhận đau khổ mà gỏi vào im lặng. 
(Iiên hiệp lại) 
Theo em, mỗi nhận xét trên đúng, trong những trường hợp nào ? 


107 


LUYỆN TẬP ĐƯA YẾU TỐ BIỂU CẢM 
VÀO BÀI VĂN NGHỊ LUẬN 


I~ CHUẨN BỊ Ở NHÀ 


Cho đề bài : "Sự bổ ích của những chuyến tham quan, du lịch đối với 
học sinh". Lập dàn ý các luận điểm và luận cứ cần thiết. 
II~ LUYỆN TẬP TRÊN LỚP 

1. Để làm sáng tỏ vấn đề trên, cách sắp xếp các luận điểm theo trình tự dưới 
đây có hợp lí không, ? Vì sao ? Nên sửa như thế nào ? 

a) Những chuyến tham quan, du lịch giúp ta hiểu biết nhiều hơn và yêu mến 
hơn vẻ đẹp của thiên nhiên, của quê hương đất nước. 

b) Những chuyến tham quan, du lịch mang lại cho ta nhiều bài học có thể 
chưa có trong sách vở. 

e) Những chuyến tham quan, du lịch khiến ta hiểu cụ thể hơn, sâu hơn những, 
điều được học trong, nhà trường, 

d) Những chuyến tham quan, du lịch đem đến cho ta thật nhiều niềm vui. 

e) Những chuyến tham quan, dư lịch giúp ta tăng cường, sức khoẻ. 

2. Hãy trình bày các luận điểm đó cho có sức truyền cảm bằng, việc thực hiện 
các bài tập sau : 

a) Tham khảo đoạn văn sau và tìm những gợi ý cho em về việc đưa yếu tố 
biểu cảm vào trong bài văn nghị luận. 

Biết bao húng thú khác nhau ta tập hợp được nhờ cách ngao du thú vị ấy, 
không kể sức khoẻ được tăng cường, tính khí trở nên vui vẻ. Tôi thường thấy 
những kẻ ngồi trong các cô xe tốt chạy rất êm nhưng mơ màng, buồn bã, cáu kinh 
hoặc đau khổ ; còn những người đi bộ lại luôn luôn vui vẻ, khoan khoái và hài 
lòng với tất cả. Ta hân hoan biết bao khi về gần đến nhà ! Một bữa cơm đạm bạc 
mà sao có vẻ ngon lành thế! Ta thích thú biết bao khi lại ngôi vào bàn ăn ! Ta ngủ 
ngon giấc biết bao trong một cái giường tôi tàn ! 


(Ru-xô, Đi bộ ngao du) 


108 


b) Nếu phải trình bày luận điểm "Những chuyến tham quan, du lịch đem đến 
cho ta thật nhiều niềm vui", hãy cho biết : 


— Luận điểm ấy gợi cho em cảm xúc gì ? 

~— Theo em, đoạn nghị luận dưới đây đã thể hiện được hết cảm xúc ấy chưa ? 

Không chỉ tăng cường sức mạnh thể chất, những chuyến tham quan, du lịch 
còn đem lại cho ta rất nhiều niềm vui sướng trong tâm hồn. Chắc các bạn vẫn 
chưa quên lần cả lớp đến tham quan vịnh Hạ Long. Hôm ấy không ai trong chứng 
ta kìm nổi một tiếng reo, khi sau một chặng đường dài, chợt thấy trải ra trước mắt 
cả một cảnh trời biển, nứi non mênh mông, kì thú. Tôi nhớ hôm trước bạn Lệ 
Quyên còn đang âu sâu vì bị cô giáo phê bình. Tôi để ý thấy Lệ Quyên lúc đẫu 
vẫn lặng lẽ, nhưng nét mặt bạn cứ rạng rỡ dần lên trước cảnh nước biếc non xanh. 
Nỗi buồn kia đã tan đi hẳn, như có một phép màu. Niêm sung sướng ãây không 
thể có khi chúng ta suốt năm chỉ quanh quấn trong căn nhà, nơi góc phố hay trên 
con đường mòn quen thuộc. 

~ Cần tăng cường yếu tố biểu cảm như thế nào để đoạn văn biểu hiện đúng, 
những cảm xúc chân thật của em ? Có nên đưa vào đoạn văn các từ ngữ biểu cảm 
(ví dụ : biết bao nhiêu, diệu kì thay, có ai... lại, lầm sao có được,...) không, và nếu 
có thì đưa vào chỗ nào trong đoạn ? Em có định thay đổi một số câu văn để đoạn 
văn thêm sức truyền cảm không ? (Ví dụ : Bạn có nhớ cái lần cả lớp chúng mình 
cùng đến thăm vịnh Hạ Long không ?) 

~ Hãy viết lại đoạn văn trên rồi trình bày trước tổ (trước lớp). Sau đó, cần lắng, 
nghe sự góp ý của thầy, cô giáo và của các bạn để rút ra những kinh nghiệm thiết 
thực và bổ ích cho bản thân. 

3. Theo trình tự luyện tập trên lớp, hãy tiếp tục tập đưa yếu tố biểu cảm vào 
bài văn dược viết theo đẻ bài : "Chứng mỉnh rằng nhiều bài thơ em đã học như 
Cảnh khuya của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khí con tu hú của Tố Hữu, Quê hương 
của Tế Hanh,... đều biểu hiện rõ tình cảm thiết tha của các nhà thơ đối với thiên 
nhiên, đất nước". 


ĐỌC THÊM 


Đầu mối của thơ có lẽ ta đi tìm bên trong tâm hồn con người chăng ? Ta nói 
trời xanh hôm nay nên thơ nhưng chính ra là lòng chúng ta mang một nỗi niềm 
vui buồn nào mà muốn làm thơ hoặc đọc thơ về trời xanh. Mưa phùn buổi chiêu 


109 


gợi những câu thơ nào nhớ nhung, nhưng chính nỗi nhớ nhung gặp bưổi chiều 
mưa mà muốn thì thầm những câu thơ chưa thành hình rõ. 

[..] Bài thơ là những câu, những lời điễn lên, làm sống ngay lên một tình 
cảm, một nỗi niềm trong lòng người đọc. Bài thơ là sợi dây truyền tình cảm cho 
người đọc. 

(Nguyễn Đình Thị, Mấy ý nghĩ về thơ, 
trong Nguyễn Đình Thi toàn tập, 
tập III, NXB Văn học, Hà Nội, 1997) 


BÀI 28 


Kết quả cần đạt 

se Nắm vững nội dung chủ yếu và đặc điểm nghệ thuật của các văn bản 
đã học để làm tốt bài kiểm tra Văn. 

se Nắm được tác dụng của sự sắp xếp trật tự từ trong câu, từ đó có ý thức 
lựa chọn trật tự từ thích hợp với yêu cầu giao tiếp. 

se Đánh giá đúng những ưu, nhược điểm của bài tập làm văn số 6, sửa 
chữa được các lôi trong bài làm theo yêu cầu của bài văn nghị luận. 


se Sơ bộ nắm được vai trò của các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị 
luận và cách đưa các yếu tố đó vào bài văn nghị luận. 


KIỂM TRA VĂN 


LỰA CHỌN TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂU 


I- NHẬN XÉT CHUNG 


Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi. 
Anh Dậu uốn vai ngáp dài một tiếng. Uể oải, chống tay xuống phản, anh vừa 
rên vừa ngỏng đầu lên. Run Tẩy cất bát cháo, anh mới kê vào đến miệng, cai lệ và 


110 


người nhà lí trưởng đã sâm sập tiến vào với những roi song, tay thước và 
dây thừng. 

Gõ đầu roi xuống đất, cai lệ thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều 
xá cũ : 

~ Thằng kia ! Ông tưởng mày chết đêm qua, còn sống đấy à ? Nộp tiên 
sưu ! Mau 

(Ngô Tất Tố, Tắt đèn) 

1. Có thể thay đổi trật tự từ trong câu in đậm theo những cách nào mà không, 
làm thay đổi nghĩa cơ bản của câu ? 

2. Vì sao tác giả chọn trật tự từ như trong, đoạn trích ? 


3. Hãy thử chọn một trật tự từ khác và nhận xét về tác dụng của sự thay đổi ấy. 


Ghỉ nhớ 


Trong một câu có thể có nhiều cách sắp xếp trật tự từ, mỗi cách đem 


lại hiệu quả diễn đạt riêng. Người nói (người viết) cần biết lựa chọn trật 
tự từ thích hợp với yêu cầu giao tiếp. 


II- MỘT SỐ TÁC DỤNG CỦA SỰ SẮP XẾP TRẬT TỰ TỪ 

1. Trật tự từ trong những bộ phận câu in đậm dưới đây thể hiện điều gì? 

a) Người nhà lí trưởng hình như không dám hành hạ một người ốm nặng, sợ 
hoặc xảy ra sự gì, hắn cứ lóng ngóng ngơ ngác, muốn nói mà không dám nói. 
Đừng đùng, cai lệ giật phắt cái thừng trong tay anh này và chạy sầm sập đến chỗ 
anh Dậu. 

Chị Dậu xám mặt, vội vàng đặt con xuống đất, chạy đến đỡ lấy tay hắn. 

(Ngô Tất Tố, Tắt đèn) 

b) Anh Dậu uốn vai ngáp dài một tiếng. LIể oẳi, chống tay xuống phản, anh 
vừa rên vừa ngóng đầu lên. Rưn rẩy cất bát cháo, anh mới kê vào đến miệng, cai 
lệ và người nhà lí trưởng đã sầm sập tiến vào với những roi song, tay thước và 
đây thừng. 

(Ngô Tất Tố, Tất đèn) 


T11 


2. So sánh tác dụng của những cách sắp xếp trật tự từ trong các bộ phận câu 
in đậm dưới đây : 

a) Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe 
tăng, đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre 
hí sinh để bảo vệ con người. 

(Thép Mới, Cây tre Việt Nam) 

b) Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe 
tăng, đại bác. Tre giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín, giữ làng, giữ nước. Tre 
hi sinh để bảo vệ con người. 

c) Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe 
tăng, đại bác. Tre giữ làng, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín, giữ nước. Tre 
hi sinh để bảo vệ con người. 

3. Từ những điều đã phân tích ở các mục Ï và II, hãy rút ra nhận xét về tác 
dụng của việc sắp xếp trật tự từ trong, câu. 


Ghi nhớ 


Trật tự từ trong câu có thể: 

~ Thể hiện thứ tự nhất định của sự vật, hiện tượng, hoạt động, đặc điểm 
(như thứ bậc quan trọng của sự vật, thứ tự trước sau của hoạt động, trình 
tự quan sát của người nói,...). 


~ Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật, hiện tượng. 


~ Liên kết câu với những câu khác trong văn bản. 


- Đảm bảo sự hài hoà về ngữ âm của lời nói. 


II- LUYỆN TẬP 


Giải thích lí đo sắp xếp trật tự từ trong những bộ phận câu và câu in đậm 
dưới đây : 

a) Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tổ tỉnh thần yêu nước 
của dân ta. Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà 
Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,... Chúng ta phải ghỉ 
nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân 
tộc anh hùng. 

(Hồ Chí Minh, Tỉnh thần yêu nước của nhân dân ta) 


112 


b) Đẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi ! 

Rừng cọ đồi chè, đồng xanh ngào ngạt 

Nắng chối sông Lô, hò ô tiếng hát 

Chuyến phà dào dạt bến nước Bình Ca... 

(Tố Hữu, Ta đi tới) 
©)— Ấy cũng may cho cô, vơ vẩn mãi ở ngoài phố thế này mà gặp mật thám 
hay đội con gái thì khốn. 

— Mật thám tôi cũng chả sợ, đội con gái tôi cũng chả cần. 


(Nguyễn Công Hoan, Ngựa người, người ngựa) 


TRẢ BÀI TẬP LẦM VĂN SỐ 6 

Gợi ý đánh giá bài làm : 

1. Bài làm cần phải đạt những yêu cầu gì về nội dung kiến thức, về hình thức 
diễn đạt và nhất là về cách tổ chức hệ thống luận điểm và trình bày luận điểm ? 

2. So với những yêu cầu ấy của đề bài, bài làm của em có những ưu, nhược 
điểm gì ? 


3. Sửa các lỗi diễn đạt và chính tả trong bài làm (nếu có). 


TÌM HIỂU CÁC YẾU TỐ TỰ SỰ VÀ MIÊU TẢ 
TRONG VĂN NGHỊ LUẬN 


1~ YẾU TỐ TỰ SLƒ VÀ MIÊLJ TẢ TRONG VĂN NGHỊ LUẬN 


1. Đọc các đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. 


a) Sau nữa, việc săn bắt thứ "vật liệu biết nói" đó, mà lúc bấy giờ người ta 
gọi là "chế độ lính tình nguyện" (danh từ mỉa mai một cách ghê tởm) đã gây ra 
những vụ những lạm hết sức trắng trợn. 

Đây ! Chế độ lính tình nguyện ấy được tiến hành như thế này : Vị 'chúa tỉnh"— 
mồi viên công sứ ở Đông Dương quả là một vị "chúa tỉnh" ra lệnh cho bọn quan 
lại dưới quyền, trong một thời hạn nhất định phải nộp cho đủ một số người nhất 
định. Bằng cách nào, điều đó không quan trọng. Các quan cứ liệu mà xoay xở. 


113 


Mà cái ngón xoay xở [..] thì các ông tướng ấy thạo hết chỗ nói, nhất là xoay xở 
làm tiên. 

Thoạt tiên, chúng tóm những người khoẻ mạnh, nghèo khổ, những người này 
chỉ chịu chết thôi không còn kêu cứu vào đâu được. Sau đó, chún, g mới đòi đến 
con cái nhà giàu. Những ai cúng cổ thì chúng tìm ngay ra dịp để sinh chuyện với 
họ hoặc với gia đình họ, và nếu cần, thì giam cổ họ lại cho đến khi họ phải dút 
khoát chọn lấy một trong hai con đường : "đi lính tình nguyện, hoặc xì tiền ra". 


(Nguyễn Ái Quốc, Thuế máu) 


b) Ấy thế mà trong một bản bố cáo với những người bị bắt lính, phủ toàn 
quyên Đông Dương, sau khi hứa hẹn ban phẩm hàm cho những lính sẽ còn sống 
sót và truy tặng những người sẽ hỉ sinh "cho Tổ quốc", đã trịnh trọng tuyên 
bố rằng : 

"Các bạn đã tấp nập đầu quân, các bạn đã không ngần ngại rời bỏ quê hương 
xiết bao trìu mến để người thì hiến xương máu của mình như lính khố đỏ, kẻ thì 
hiến dâng cánh tay lao động của mình như lính thợ". 

Nếu quả thậtngười An Nam phấn khởi đi lính đến thế tại sao lại có cảnh, tốp 
thì bị xích tay điệu về tỉnh lị, tốp thì trước khi xuống tàu, bị nhốt trong một trường 
trung học ở Sài Gòn, có lính Pháp canh gác, lưỡi lê tuốt trần, đạn lên nòng sẵn ? 
Những cuộc biểu tình đổ máu ở Cao Miên, những vụ bạo động ở Sài Gòn, ở Biên 
Hoà và ở nhiều nơi khác nữa, phải chăng là những biển hiện của lòng sốt sắng 
đầu quân "tấp nập" và "không ngần ngại" ? 


(Nguyễn Ái Quốc, Thuế máu) 


Câu hỏi : 

~ Vì sao đoạn trích (a) có yếu tố tự sự nhưng không phải là văn bản tự sự, còn 
đoạn trích (b) có yếu tố miêu tả nhưng không, phải là văn bản miêu tả ? 

~ Giả sử đoạn trích (a) không có những chỉ tiết cụ thể kể lại một kiểu bắt lính 
kì quặc và tàn ác, liệu ta có thể lường hết được việc mộ lính "tình nguyện" đã gây 
ra sự những lạm trắng trợn đến mức nào không ? Còn ở đoạn trích (b) nếu thiếu 
những đòng miêu tả sinh động về những người lính Việt Nam bị xích tay, hay bị 
nhốt trong trường học, "có lính Pháp canh gác, lưỡi lê tuốt trần, đạn lên nòng sẵn" 
thì ta có hình dung rõ sự giá dối, lừa gạt trong lời rêu rao về "lòng sốt sắng đầu 
quân tấp nập và không ngần ngại" được không ? 

~ Từ việc tìm hiểu trên, em có nhận xét gì về vai trò của các yếu tố tự sự và 
miêu tả trong văn nghị luận ? 


114 


2. Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi. 


Các dân tộc anh em trên đất nước chúng ta đã sáng tạo ra muôn vàn truyện anh 
hùng đẹp. Có truyện đã trở thành trường ca lớn, như Đam Săn, Xinh Nhã v.v... 
Riêng Chàng Trăng của dân tộc Mo-nông và Nàng Han của dân tộc Thái là hai 
truyện có nhiều nét rất giống với truyện Thánh Gióng ở miễn xuôi. 

Mẹ chàng Trăng đã nằm mơ thấy một con thỏ trắng nhảy qua ngực mà thụ 
thai và đẻ ra chàng. Sợ tù trưởng phạt vạ, mẹ chàng bỏ chàng trên rừng, phó mặc 
cho trời đất. Suốt ngày chàng không nói, không cười, chỉ thích chơi khiên(®) đao, 
Sau đó, chàng cưỡi ngựa đá khổng lồ do trời đất cho, đi giết một tên bạo chúa đến 
chiếm đất rồi cuối cùng biến vào mặt trăng để đêm đêm soi xuống dòng thác 
Pông-go-nhi những vâng sáng bạc. 

Còn nàng Han là một cô gái thông mình dũng cảm, lồn lên đi đánh giặc ngoại 
xâm. Quản nàng liên kết với người Kinh, theo cờ lệnh bằng chăn dệt chỉ ngu sắc(?) 
của nàng mà đánh tan được giặc. Mường bản đang vui thắng trận thì nàng hoá 
thành tiên lên trời, sau khi tắm ở sôn, Iø Nậm Bò, để lại trên bờ thanh gươm nàng. 
đã dùng diệt giặc. Từ đấy, hằng năm đến ngày nàng lên trời, dân bản mường lại 
mở hội rước cờ nàng Han, vui chơi rồi kéo ra sông Nậm Bờ tắm. Và trên dãy núi 
Pu-keo vẫn còn đến thờ nàng Llan ở chân rừng, gần đấy có những vũng, những 
ao chỉ chít nối tiếp nhau là vết chân voi ngựa của quân nàng Hlan và quân đội của 
người Kinh. 

So sánh với những truyện nói trên, chúng ta thây truyện Thánh Gióng thực 
sự là một bản anh hùng ca và là anh hùng ca của người Việt cổ. 


(Theo Cao Huy Đỉnh, Người anh hùng làng Gióng) 

Câu hỏi : 

a) Tìm những yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản trên và cho biết tác dụng 
của chúng. 

b) Vì sao tác giả văn bản trên đã không, kể lại đây đủ và cặn kẽ toàn bộ hai 
truyện Chàng Trăng và Nàng Han, mà chỉ tả cụ thể một số hình ảnh và kể kĩ một 
số chỉ tiết trong những câu chuyện ấy ? 

3. Từ việc tìm hiểu trên, hãy cho biết : Khi đưa các yếu tố tự sự và miều tả vào 
bài văn nghị luận, cần chú ý những gì ? 


(a) Khiên : vật dùng để che, đỡ cho tên, gươm, giáo khỏi trúng người trong chiến trận thời xưa. 
(b) Chỉ ngũ sắc : chỉ năm màu (ngũ : năm ; sắc : màu). 


115 


Ghi nhớ 

e Bài văn nghị luận thường vẫn cân phải có các yếu tố tự sự và miêu tả. 
Hai yếu tố này giúp cho việc trình bày luận cứ trong bài văn được rõ ràng, 
cụ thể sinh động hơn, và do đó, có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn. 

e Các yếu tố tự sự và miêu tả được dùng làm luận cứ phải phục vụ cho 
việc làm rõ luận điểm và không phá vỡ mạch lạc nghị luận của bài văn. 


II~ LUYỆN TẬP 


1. Chỉ ra các yếu tố tự sự và miêu tả trong đoạn văn nghị luận dưới đây và 
cho biết tác dụng của chúng. 

Sắp Trung thu. Trời xứ Bắc hẳn trong, trăng hẳn tròn và sáng. Đêm trước rằm 
đầu tiên từ ngày bị giam giữ. Mười mấy ngày qua, trừ cái bực mình ban đầu khi 
bị bắt giữ vô cớ, cái khẳng định mình vẫn là khách tự do, chỉ là một xâu những sự 
vật lĩnh kỉnh, lích kích đáng lạ, đáng cười, đáng ghét của bộ mặt nhà giam. Bông 
đêm nay trăng sáng quá chừng. Trong suốt, bao la, huyền ảo, vỗ về. Ngay bên cửa 
sổ, lông trong bóng cây. Đêm nay rất đẹp. Trong lòng rạo rực bao nỗi niềm. Cầm 
lòng không đậu, người tù phải thốt lên : 

"Đối thử lương tiêu nại nhược hà" 
(Cảnh đẹp đêm nay, khó hững hờ) 

[...] Vậy trước cảnh đẹp đêm nay, trước cái đẹp đêm lành này (đôi thử lương 
tiêu), biết làm sao bây giờ (nại nhược hà) ? Một câu hỏi hay một câu than đều có 
nghĩa. Nó là dấu hiệu của một tâm trạng đạt dào nên sinh băn khoăn. Hơn nữa, 
bối rối, xao xuyến. Nó ăm ắp tình tứ, nó rạo rực, nó muốn yêu, muốn thưởng thức, 
muốn chan hoà, muốn giải bày, bộc lộ. Phải đi ra với đêm, phải tắm mình trong 
nguyệt, phải vui, phải làm thơ. Tâm trạng người tù như vậy nhưng người tù đành 
như phải làm lơ. Như đành để mặc cho đêm đẹp đêm lành, cho trăng mời trăng 
giục. Nghĩa là bao nhiêu dạt dào trước trăng trước đêm, trước cái đẹp cái lành, 
phải ẩn vào bên trong, vùi vào im lặng. 


(Lê Trí Viễn, Một số bài giảng thơ văn Chủ tịch Hồ Chí Minh) 


2. Nếu viết bài tập làm văn theo đề bài "Nêu ý kiến của em về vẻ đẹp của bài 
ca dao Trong đầm gì đẹp bằng sen" thì em có cần vận dụng các yếu tố tự sự và 
miêu tả vào bài làm không ? Vì sao ? 


116 


ĐỌC THÊM 
Nhị vàng, bông trắng, lá xanh 
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn 

Hầu như bạn và tôi không bao giờ để ý rằng bài ca dao đã đổi vần một cách 
đột ngột... Đổi vân có khác nào như đòng nước đang chảy xuôi, ta dựng lên một 
cái đập, hoặc buộc đòng nước đổi chiều ; đổi vẫn để bắt ta phải chú ý chỗ dòng, 
thơ cuộn lên, buộc ta phải chứng kiến, phải quan sát một sự kiện gì đây... Nhịp 
thơ dồn dập, khẩn trương : 

Nhị vàng, bông trắng, lá xanh 

Tưởng có gì mới ! Té ra tác giả lại nhắc lại câu thứ hai trong bài ca đao ấy : Lá 
xanh, bông trắng, lại chen nhị vàng, chỉ có điều là đã lật ngược lại thứ tự các hình 
ảnh : nhị vàng ở cuối câu trước thì nay lại để lên đầu câu sau v.v... 

Nhưng chính cái mới lại nằm trong chỉ tiết ấy : Nhị vàng, bông trắng, lá 
xanh... Chính nhờ sự đảo ngược hình ảnh ấy mà chúng ta như thấy hiện lên bàn 
tay của ai đó đang lật từng lá sen xanh, chỉ từng bông sen trắng, đếm từng nhị sen 
vâng như để phân vua cùng chúng ta : "Đấy, bạn thấy rõ đấy nhé... nào nhị vàng, 
nào bông trắng, nào lá xanh (tôi đã lật đi lật lại từng cái một cho bạn xem kì) ; và 
Gần bàn mà chăng hôi tanh mùi bùn. 

Bây giờ thì bạn đã được thuyết phục hoàn toàn ; cái chân lí "hoa sen trong sạch 
giữa bùn nhơ" (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) đã nhập tâm bạn, không cưỡng được. 

(Theo Huy Cận, báo Văn nghệ, số 327, 1970) 


BÀI 29 


Kết quả cần đạt 


s Hiểu rõ tài năng của Mô-lie trong việc xây dựng một lớp kịch sinh động 
và khắc hoạ một tính cách nực cười. 

se Phân tích được tác dụng của một số cách sắp xếp trật tự từ; viết được 
một đoạn văn với trật tự từ hợp lí. 

s Thông qua việc luyện tập, nắm chắc hơn cách đưa các yếu tố tự sự và 
miêu tả vào bài văn nghị luận. 


117 


VĂN BẢN 


ÔNG GIUỐC-ĐANH MẶC LÊ PHỤC 
(Trích Trưởng giả học làm sang) 
Phó mayt, Thợ phụ mang bộ lễ phục?)của ông Giuốc-đanh. 
Ông Giuốc-đanh, Gia nhânÔ) 

ÔNG GIUỐC-ĐANH - A ! Bác đã tới đấy à ? Tôi sắp phát khùng lên vì 
bác đây. 

PHÓ MAY - Tôi không, làm sao đến sớm hơn được, ấy là tôi đã cho hai chục 
chú thợ phụ xúm lại bộ lễ phục của ngài đấy 

ÔNG GIUỐC-ĐANH - Đôi bít tất lụa bác gửi đến cho tôi chật quá, tôi khổ sở 
vô cùng mới xỏ chân vào được và đã đút mất hai mắt rồi. 

PHÓ MAY - Rồi nó dãn ra thì lại rộng quá ấy chứ. 

ÔNG GIUỐC-ĐANH - Phải, nếu tôi cứ làm đứt mãi các mắt thì sẽ rộng thật. 
Lại đôi giày bác bảo đóng cho tôi làm tôi đau chân ghê gớm. 

PHÓ MAY - Thưa ngài, đâu có. 

ÔNG GIUỐC-ĐANH - Đâu có là thế nào ! 

PHÓ MAY - Không, đôi giày không làm ngài đau đâu mà. 

ÔNG GIUỐC-ĐANH - Tôi, tôi bảo là nó làm tôi đau. 

PHÓ MAY - Ngài cứ tưởng tượng ra thế. 

ÔNG GIUỐC-ĐANH - Tôi tưởng tượng ra thế vì tôi thấy thế. Bác này lí luận 
hay nhỉ ! 

PHÓ MAY - Thưa, đây là bộ lễ phục đẹp nhất triều đình và may vừa mắt 
nhất. Sáng chế ra được một bộ lễ phục trang nghiêm mà không phải màu đen(® 
thật là tuyệt tác. Tôi thách các thợ giỏi nhất mà làm nổi đấy. 

ÔNG GIUỐC-ĐANH - Thế này là thế nào ? Bác may hoa ngược mất rồi !Õ} 

PHÓ MAY - Nào ngài có bảo là ngài muốn may xuôi hoa đâu ! 

ÔNG GIUỐC-ĐANH ~ Lại cần phải bảo may hoa xuôi ư ? 

PHÓ MAY - Vâng, phải bảo chứ. Vì những người quý phái đều mặc như 
thế này cả. 


118 


ÔNG GIUỐC-ĐANH - Những người quý phái mặc áo ngược hoa ư ? 

PHO MAY - Thưa ngài, vâng. 

ÔNG GIUỐC-ĐANH - Ồ ! Thế thì bộ áo này may được đấy. 

PHÓ MAY - Nếu ngài muốn thì tôi sẽ xin may hoa xuôi lại thôi mà. 

ÔNG GIUỐC-ĐANH - Không, không. 

PHÓ MAY - Xin ngài cứ việc bảo. 

ÔNG GIUỐC-ĐANH - Tôi đã bảo không mà. Bác may thế này được rồi. Bác 
cho răng, tôi mặc áo này có vừa vặn không, ? 

PHÓ MAY - Còn phẩi nói ! Tôi đố hoạ sĩ nào lấy bút mà vẽ hầu ngài bộ áo 
vừa khít hơn được. Ở nhà tôi có một chú thợ phụ may quần cộc”? thì tài nhất thiên 
hạ ; và một chú khác là anh hùng của thời đại về may áo chẽn8 đấy. 

ÔNG GIUỐC:ĐANH- Bộ tóc giả và lông đính mũP) có được chững chạc không ? 

PHÓ MAY - Chững chạc tuốt ! 

ÔNG GIUỐC-ĐANH - nhìn áo của bác phó may - Ô kia, bác phó ! Vải này là 
thứ hàng tôi đưa bác may bộ lễ phục trước của tôi đây mà. Tôi nhận ra đúng nó rồi. 

PHÓ MAY - Chẳng là thứ hàng đẹp quá nên tôi đã gạn lại một áo để mặc. 

ÔNG GIUỐC-ĐANH - Đành là đẹp, nhưng đáng lẽ đừng gạn vào áo của tôi 
mới phải. 

PHÓ MAY - Mời ngài mặc thử bộ lễ phục chứ ạ ? 

ÔNG GIUỐC-ĐANH - Ừ, đưa đây tôi. 


PHÓ MAY - Khoan đã, không thể mặc như thế được. Thứ áo này phải mặc 
đúng thể thứcđ9), tôi có đem người đến để mặc hầu ngài theo nhịp điệu. Ớ này ! 
Vào đây, các chú. Các chú hãy mặc bộ lễ phục này hầu ngài theo cách thức mặc 
cho các nhà quý phái. 

Bốn chú thợ phụ ra, hai chú cỏi tuột quần cộc của ông Giuốc-đanh 
mặc lúc tập kiếm vừa rồi, hai chú thì lột áo ngắn rồi họ mặc bộ lễ phục 
mới vào cho ông. Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục xong, đi đi lại lại giữa 
đám thợ, phô áo mới cho họ xem có được không. Cởi áo, mặc áo, chân 
bước, miệng nói, tất cả đều theo nhịp của đàn nhạc. 

THỢ PHỤ - Bẩm ông lớn, xin ông lớn ban cho anh em ít tiền uống rượu. 

ÔNG GIUỐC-ĐANH - Anh gọi ta là gì ? 


119 


THỢ PHỤ - Bẩm, ông lớn ạ. 
ÔNG GIUỐC-ĐANH - Ông lớn ư ? Ấy đấy, ăn mặc theo lối quý phái thì thế 
đấy ! Còn cứ bo bo giữ kiểu áo quân trưởng giảŒ thì đời nào được gọi là "ông 
lớn". Đây, ta thưởng, về tiếng "ông lớn" đây này ! 

THƠ PHỤ - Bẩm cụ lớn, anh em chúng tôi đội ơn cụ lớn lắm lắm. 

ÔNG GIUỐC-ĐANH - "Cụ lớn", ổ, ồ, cụ lớn ! Chú mày thong, thả tí đã. Cái 
tiếng "cụ lớn" đáng thưởng lắm. "Cụ lớn" không, phải là một tiếng tầm thường đâu 
nhé. Này, cụ lớn thưởng cho các chú đây. 


THỢ PHỤ - Dám bẩm đức ông, anh em chúng tôi sẽ đi uống rượu chúc sức 
khoẻ đức ông. 

ÔNG GIUỐC-ĐANH - Lại "đức ông" nữa ! Hà hà ! Hà hà ! Các chú hãy đợi 
tí, đừng đi vội. Ta là đức ông kia mà ! (nói riêng) Của đáng tội, nếu nó tôn ta lên 
bậc tướng công, thì nó sẽ được cả túi tiền mất. Đây nữa này, thưởng cho chú về 
tiếng "đức ông" đấy nhé. 


'THỢ PHỤ - Dạ, bẩm đức ông, anh em chúng tôi xin bái tạ ơn người. 
ÔNG GIUỐC-ĐANH - nói riêng - Nó như thế là phải chăng, nếu không ta 
đến mất tong cả tiền cho nó thôi. 
Bốn người thợ phụ vui mừng nhảy múa. 


(Mô-li-et*), Trưởng giả học làm sang, 
trong Tuyển tập kịch Mô-li-e, NXB Sân khấu, Hà Nội, 1994) 


Chú thích 


(&) Mô-li-e (1622 - 1673) là nhà soạn kịch nổi tiếng của Pháp, tác giả của 
những vở hài kịch Lão hà tiện, Trưởng giả học làm sang, Người bệnh tưởng,... 
Ông đồng thời cũng là một diễn viên và thường đóng các vai chính trong một số 
vở kịch của chính mình. 

Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục trích trong vở kịch 5 hồi Trưởng giả học làm 
sang (1670) và là lớp kịch kết thúc hồi II. Văn bản này dựa theo bản dịch của 
Tuấn Đô ; nhan đề văn bản là đo người biên soạn SGK đặt. Nhân vật trung tâm 
của vở kịch là ông Giuốc-đanh, tuổi ngoài bốn mươi, con một nhà buôn giàu có. 
Tuy dốt nát, quê kệch, nhưng ông muốn học đòi làm sang. Nhiều kẻ lợi dụng tính 
cách đó, săn đón, nịnh hót ông để moi tiền. Ông không tán thành tình yêu của con 


120 


gái là Luy-xin với chàng Clê-ông chỉ vì chàng chẳng phải là quý tộc. Cuối cùng, 
nhờ mưu mẹo của Cô-vi-en là đầy tớ của mình, Clê-ông cải trang làm hoàng tử 
Thổ Nhĩ Kì đến hỏi Luy-xin làm vợ và được ông Giuốc-đanh ưng thuận. 

(1) Phó may : thợ may. 

(2) Lễ phục : bộ quần áo may theo kiểu quy định để mặc trong các dịp đặc 
biệt (lễ: nghi thức cử hành để biểu thị lòng tôn kính hoặc sự trang trọng ; phục : 
quân áo). 

(3) Gia nhân : người giúp việc trong nhà. 

(4) Thời bấy giờ ở Pháp, bộ lễ phục trang trọng phải may bằng hàng màu đen. 

(5) Khi may áo, hoa phải hướng lên trên. 

(6) Ouý phái : thuộc đòng đõi cao sang trong xã hội cũ. 

(7) Quân cộc : trang phục của tầng lớp quý tộc ở Pháp thế kỉ XVII, tuy gọi là 
“quân cộc” nhưng có hai loại : dài đến đầu gối và dài đến mắt cá chân. 

(8) Áo chẽn : trang phục của tầng lớp quý tộc ở Pháp thời đó, may sát người, 
che kín từ cổ đến thắt lưng. 

(9) Bộ tóc giả và lông đính mũ : các thứ gắn với trang phục của tầng lớp quý 
tộc Pháp thế kỉ XVII. Bác phó may được ông Giuốc-đanh tín nhiệm giao cho việc 
cung cấp cả các bộ phận trang phục đặt làm ở nơi khác như bít tất, tóc giá, lông 
đính mũ,... 

(10) Thể thức : thể lệ và cách thức tiến hành. 


(11) Trưởng giả : người xuất thân bình dân, nhờ làm ăn buôn bán mà giàu có. 


xả ? 

ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 

1. Căn cứ vào các chỉ dẫn (những chữ được in nghiêng, trong, văn bản), cho 
biết lớp kịch gồm mấy cảnh. Xem xét số lượng nhân vật tham gia ở mỗi cảnh và 
các loại động tác, âm thanh trên sân khấu để chứng minh rằng càng về sau kịch 
cảng sôi động. 

2. Ở cảnh đầu, tính cách học đòi làm sang của ông Giuốc-đanh thể hiện như 
thế nào và bị lợi dụng ra sao ? 

3. Tính cách đó của ông thể hiện như thế nào và bị lợi dựng ra sao ở cảnh sau ? 

4. Lớp kịch này gây cười cho khán giả ở những khía cạnh nào ? 


121 


Ghi nhớ 


Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục, một lớp kịch trong vở Trưởng giả học 
làm sang của Mô-li-e, được xây dựng hết súc sinh động, khắc hoa tài tình 
tính cách lố lăng của một tay trưởng giả muốn học đòi làm sang, gây nên 
tiếng cười sảng khoái cho khán giả. 


LỰA CHỌN TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂU 
(Luyện tập) 

1. Trật tự các từ và cụm từ in đậm dưới đây thể hiện mối quan hệ giữa những 
hoạt động và trạng, thái mà chúng biểu thị như thế nào ? 

a) Tỉnh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong 
tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo 
trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo 
ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ' 
chức, lãnh đạo, làm cho tỉnh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực 
hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến. 

(Hồ Chí Minh, Tỉnh thần yêu nước của nhân dân ta) 


b) Gần đến ngày giỗ đầu thây tôi, mẹ tôi ở Thanh Hoá vẫn chưa về. Trong đó 
nghe đâu mẹ tôi đi bán bóng đèn và những phiên chợ chính còn bán cả vàng 
hương nữa. 

(Nguyên Hồng, Những ngày thơ ấu) 


2. Vĩ sao các cụm từ in đậm dưới đây được đặt ở đầu câu ? 

, ? . ? “ + N kẻ ` _ ý, h 

a) Cùng lắm, nó có giở quẻ, hắn cũng chỉ đến đi ở tù. Ở tủ thì hắn coi 
là thường. 

(Nam Cao, Chí Phèo) 

b) Nguyễn Tuân có một kho từ vựng hết sức phong phú mà ông đã cần cù tích 
lu. Vốn từ vựng ấy, trước Cách mạng tháng Tám, ông thường dùng để chơi 
ngông với đời. 

(Theo Nguyễn Đăng Mạnh, 
Nhà văn Việt Nam hiện đại ~ Chân dung và phong cách) 


©) Việc đến tai em bé con nhà thợ cày, em liền bảo cha : 

~ Chả mấy khi được lộc vua ban, cha cứ thưa với làng giết thịt hai con trâu và 
đồ hai thúng gạo nếp để mọi người ăn một bữa cho sướng miệng. Còn một trâu và 
một thúng gạo, ta sẽ xin làng làm phí tổn cho cha con ta trấy kinh lo liệu việc đó. 


(Em bé thông mình) 


đ) Một thời đại vừa chăn mười năm. 

Trong mười năm ấy, thơ mới đã tranh đấu gắt gao với thơ cũ, một bên giành 
quyền sống, một bên giữ quyền sống. Cuộc tranh đấu kéo dài cho đến ngày thơ 
mới toàn thắng. Trong sự thắng lợi ấy, cũng có công những người tả xung hữu 
đột nơi chiến trường, nhưng trước hết là công những nhà thơ mới. 

(Hoài Thanh — Hoài Chân, Một thời đại trong thí ca) 


3. Phân tích hiệu quả điễn đạt của trật tự từ trong những câu in đậm dưới đây : 
a) Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà, 
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa. 
Lom khom dưới núi, tiểu vài chú, 
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà. 
Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc, 
Thương nhà mỗi miệng, cái gia gia. 
Dừng chân đứng lại, trời, non, nước, 
Một mảnh tình riêng, ta với ta. 
(Bà Huyện Thanh Quan, Qua Đẻo Ngang) 
b) Rất đẹp hình anh lúc nắng chiều 
Đóng dài lên đỉnh dốc cheo leo 
Núi không đè nổi vai vươn tới 
Lá nguy trang reo với gió đèo... 
(Tố Hữu, Lên Tây Bắc) 
4. Các câu (a) và (b) sau đây có gì khác nhau ? Chọn câu thích hợp điển vào 
chỗ trống, trong đoạn văn bên dưới. 
a) Tôi thấy một anh Bọ Ngựa trịnh trọng tiến vào. 
b) Tôi thấy trịnh trọng tiến vào một anh Bọ Ngựa. 


123 


Bông mấy chú Châu Chấu Ma đang nhảy nhót khoe tài quanh các nàng Cào 
Cào, vội né giạt về một bên. Rồi trong cửa hàng chọt im tiếng ồn ào. /.../ Người 
ngợm anh Bọ Ngựa này cũng bình thường thôi, nhưng chưa hiểu sao anh làm ra 
lối quan dạng đến thế anh đi cứ chân nhấc từng bước cao ngang đầu gối kiểu 
bước chân ngông, cách thức rất ta đây kẻ giờ và hách dịch. 


(Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu ki) 

5. Dưới đây là đoạn kết bài Cây tre Việt Nam của Thép Mới (Ngữ văn ó, 
tập hai, tr. 95). Hãy liệt kê các khả năng sắp xếp trật tự từ trong bộ phận câu in 
đậm. Đối chiếu đoạn kết với dàn ý của bài văn và cho biết vì sao tác giả lựa chọn 
trật tự từ như ở đây. 


Cây tre Việt Nam ! Cây tre xanh, nhữn nhặn, ngay thẳng, thuỷ chung, can 
đảm. Cây tre mang những đúc tính của người hiển là tượng trưng cao quý của 
đân tộc Việt Nam. 


6. Viết một đoạn văn ngắn về một trong các đề tài sau đây : 
a) Lợi ích của đi bộ đối với sức khoẻ. 
b) Lợi ích của đi bộ đối với việc mở rộng hiểu biết thực tế, 


Giải thích cách sắp xếp trật tự từ ở một câu trong, đoạn văn đã viết. 


ø h ‹ n ? 
LUYỆN TẬP ĐƯA CÁC YẾU TỐ TỰ SỰ VÀ MIÊU TẢ 
VÀO BÀI VĂN NGHỊ LUẬN 
I~ CHUẨN BỊ Ở NHÀ 

Cho đề bài : "Trang phục và văn hoá". Hãy lập dàn bài chỉ tiết. Tập hợp những, 
suy nghĩ, những hình ảnh và những câu chuyện mà em đã tích luỹ được xung 
quanh vấn đề trang phục trong thực tế đời sống ở nhà trường và ngoài xã hội. 
II- LUYỆN TẬP TRÊN LỚP 

1. Định hướng làm bài 

Có thể cụ thể hoá đề bài trên thành tình huống cụ thể sau : 


124 


Một số bạn đang đua đòi theo những lối ăn mặc không lành mạnh, không phù 
hợp với lứa tuổi học sinh, truyền thống văn hoá của dân tộc và hoàn cảnh của gia 
đình. Em viết một bài nghị luận để thuyết phục các bạn đó thay đổi cách ăn mặc 
cho đúng đắn hơn. 

2. Xác lập luận điểm 

Nên đưa vào bài viết những luận điểm nào trong số các luận điểm sau : 

a) Gần đây, cách ăn mặc của một số bạn có nhiều thay đổi, không còn giản dị, 
lãnh mạnh như trước nữa. 

b) Việc chạy theo các "mốt" ăn mặc ấy có nhiều tác hại (làm mất thời gian của 
các bạn, ảnh hưởng xấu đến kết quả học tập, gây tốn kém cho cha mẹ). 

c) Các bạn lầm tưởng rằng ăn mặc như vậy sẽ làm cho mình trở thành người 
"văn minh", "sành điệu". 

đ) Nhà trường đang phát động phong trào chống sử dụng ma tuý và ủng hộ 
đồng bảo vùng bị thiên tai. 

e) Việc ăn mặc phải phù hợp với thời đại nhưng cũng phải lành mạnh, phù 
hợp với truyền thống văn hoá của dân tộc, với lứa tuổi và hoàn cảnh sống. 


3. Sắp xếp luận điểm 


Cần sắp xếp các luận điểm đã chọn lựa (có thể bổ sung, nếu cần) theo một hệ 
thống như thế nào để bài viết có bố cục rảnh mạch, hợp lí, chặt chẽ, thuyết phục 
được người đọc (người nghe) ? 


4. Vận dụng yếu tố tự sự và miêu tả 


Em thấy có nên đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào trong quá trình lập luận 
của mình không ? Vì sao ? Nhận xét về việc đưa yếu tố tự sự và miêu tả vào trong, 
hai đoạn văn nghị luận dưới đây : 

a) Có bạn trút bỏ chiếc áo sơ mỉ trắng để mặc vào một chiếc áo phông loè loẹt, 
trước ngực loằng ngoằng hàng dãy chữ nước ngoài và sau lưng là hình ảnh của 
một bộ phim đang 'ăn khách", một hình ảnh vừa thiếu đứng đắn lại vừa hoàn 
toàn không phù hợp với lứa tuổi thiếu niên. Có bạn đòi mua bằng được chiếc 
quân bò đắt tiên để diện đến trường, nhưng đó lại là chiếc quần xé gấu và thúng 
gối. Lại có bạn quên cả việc học tập, suốt ngày dán mắt vào màn hình máy vỉ tính 
để đắm đuối với các trò chơi điện tử. Hôm qua, ở cổng trường, chút nữa là tôi 


125 


không nhận ra một bạn của lớp mình. Bên dưới mái tóc nhuộm một đường đỏ 
hoe, và bên trên đôi giày to cao quá khổ là chiếc áo đen ngắn ngủn bó chặt lấy 
thân mình (mặc dù bạn vốn là người gầy nhỏ) và chiếc quần trắng ống rộng lùng 
thùng. Sự ăn mặc của các bạn sao lại thay đổi nhiều đến thế ! 

b) Hình như các bạn vẫn cho rằng ăn mặc như thế mới tỏ ra là người "văn 
minh", "sành điệu". Và có lẽ các bạn vẫn tưởng rằng sự "sành điệu, "văn minh" 
ấy sẽ làm cho mình trỏ thành con người "thức thời" hon, "hiện đại" hơn. Những 
bộ quần áo ấy sẽ làm cho các bạn có thể hãnh diện ngẩng cao đầu trước mọi 
người. Nhưng các bạn có nhớ lóp kịch Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục mà chứng 
ta mới học không ? Cái ông trưởng giả Giuốc-đanh kia hăm hở đặt may lễ phục, 
vì ông ta tưởng rằng hễ mặc được một bộ lễ phục quý tộc là mình sẽ có ngay cái 
sang của nhà quý tộc, còn "cứ bo bo giữ kiểu áo quần trưởng giả thì đời nào 
được gọi là ông lớn". Nhưng do không biết thế nào mới đúng là sang trọng, Ông 
Giuôe-đanh đã biến mình thành trò cười với bộ quần áo may hoa lộn ngược và ngắn 
cñữn cỡn (vì bị ăn bót vải). Ông ta còn bị đám thợ phụ lột cả cái áo ngắn lẫn chiếc 
quần cộc mặc khi tập kiếm. Vậy thì sự sang trọng, cả sự "sành điệu", "văn minh" 
nữa, có phải là được làm nên nhờ vào việc đua theo "mốt" này "mốt" nọ đâu ! 

5. Viết đoạn văn nghị luận có yếu tố tự sự và miêu tả, sau đó trình bày trước 
tổ (trước lớp). Cần lắng nghe sự góp ý của thầy, cô giáo và của các bạn để sửa 
chữa đoạn văn cho hay hơn. 


BÀI 30 


Kết quả cần đạt 


« Biết vận dụng kiến thức về các chủ đề văn bản nhật dụng ở lớp 8 để 
khảo sát, phân tích những vấn đề tương ứng ở địa phương, từ đó biết bày 
tỏ thái độ, cảm nghĩ của mình trước một số vấn đề của cuộc sống. 


e Biết nhận diện và sửa chữa một số loại lôi điễn đạt liên quan đến lô-gíc. 


e Vận dụng tương đối thành thạo kĩ năng đưa các yếu tố biểu cảm, tự sự 


và miêu tả vào bài văn nghị luận. 


126 


CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG (phần Văn) 


I~ CHUẨN BỊ Ở NHÀ 


1. Văn bản nhật dụng ở lớp 8 đề cập những vấn đề gì ? 

2. Hãy tìm hiểu vài khía cạnh của một trong những vấn đề trên ở quê hương, 
em hoặc nơi em đang sinh sống (thôn, xã, huyện, tỉnh, phường, quận, thị xã, 
thành phố,...). 

3. Trình bày những điều đã tìm hiểu được bằng một văn bản dài không quá 
một trang. Có thể dùng bất cứ kiểu văn bản nào và bất cứ phương thức biểu 
đạt nào. 


4. Cá nhân chọn đề tài để viết, song nên kết hợp với sự phân công của tổ để 
các chú để đều được để cập và có được các văn bản phong phú, đa dạng. 


II- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 

1. Tổ trưởng (hoặc đại diện tổ) trình bày về tình hình các bài viết của tổ mình 
và giới thiệu những bài được tổ nhất trí đánh giá cao. 

2. Thây, cô giáo chỉ định đọc trước lớp khoảng 3 đến 5 bài tiêu biểu. 

3. Thầy, cô giáo tổng kết, đánh giá kết quả chung và đề xuất hướng phát huy 
kết quả của bài học. 

4. Dưới sự chỉ đạo của thây, cô giáo, lớp tập hợp các bài viết tốt để ra một tập 
nội san hoặc một tờ báo tường của lớp. 


CHỮA LỖI DIỄN ĐẠT (lỗi lô-gíc) 

1. Những câu dưới đây mắc một số lỗi điễn đạt liên quan đến lô-gíc. Hãy phát 
hiện và chữa những lỗi đó. 

a) Chúng em đã giúp các bạn học sinh những vùng bị bão lụt quần áo, giày 
đép và nhiều đồ dùng học tập khác. 

b) Trong thanh niên nói chung và trong bóng đá nói riêng, niềm say mê là 
nhân tố quan trọng dân đến thành công. 

c) "Lão Hạc", "Bước đường cùng" và Ngô Tất Tố đã giúp chúng ta hiểu sâu sắc 
thân phận của người nông dân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám 1945, 


127 


đ) Em muốn trở thành một người trí thức hay một bác sĩ ? 

e) Bài thơ không chỉ hay về nghệ thuật mà còn sắc sảo về ngôn từ. 

ø) Trên sân ga chỉ còn lại hai người. Một người thì cao gầy, còn một người thì 
mặc áo ca rô. 

h) Chị Dậu rất cần cù, chịu khó nên chị rất mực yêu thương chồng con. 

ï) Nếu không phát huy những đức tính tốt đẹp của người xưa thì người phụ 
nữ Việt Nam ngày nay không thể có được những nhiệm vụ vinh quang và nặng 
nề đó. 

k) Hút thuốc lá vừa có hại cho sức khoẻ, vừa làm giảm tuổi thọ của con người. 

2. Hãy tìm những lỗi diễn đạt tương tự (lỗi lô-gíc) trong bài tập làm văn của 
mình hoặc của các bạn cùng lớp, trong lời nói hằng, ngày hoặc trên các phương, 


tiện truyền thông đại chúng. 


VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 7- 
VĂN NGHỊ LUẬN (làm tại lớp) 


I1~ ĐỀ BÀI THAM KHẢO 


Để 1. Tuổi trẻ và tương lai đất nước. (Gợi ý : Trong thư gửi học sinh nhân 
ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, Bác Hồ thiết tha căn đặn : 
"Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước 
tới đài vinh quang, để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, 
chính là nhờ một phân lớn ở công học tập của các em". Lời dạy của Bác giúp em 
hiểu đề bài trên như thế nảo ?) 

Đề2. Văn học và tình thương. (Gợi ý : Chứng minh rằng văn học của dân tộc 
ta luôn ca ngợi những ai biết "thương người như thể thương thân" và nghiêm khắc 
phê phán những kẻ thờ ơ, đứng, dưng trước người gặp hoạn nạn.) 

Đề 3. Hãy nói "không" với các tệ nạn. (Gợi ý : Hãy viết một bài nghị luận để 
niêu rõ tác hại của một trong các tệ nạn xã hội mà chúng ta cân phải kiên quyết và 
nhanh chóng bài trừ như cờ bạc, tiêm chích ma tuý, hoặc tiếp xúc với văn hoá 
phẩm không lành mạnh,...) 


128 


II- YÊU CẦU 


Ôn luyện kĩ về : 

1. Các phép lập luận chứng minh và giải thích. 

2. Các kĩ năng dùng từ, đặt câu, dựng đoạn, viết bài mà em đã học, đặc biệt 
là kĩ năng đưa các yếu tố biểu cảm, tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận. 
ĐỌC THÊM 

Ởtriêu đình, giành nhau về danh ; ở chỗ phố, giảnh nhau về lợi. Sang thì khoe 
có lầu mùa đông, có lầu mùa hạ ; giàu thì khoe có nhả để múa, có nhà để hát. Ấy 
thế, trên đường thấy người chết đói không chịu thí một đồng tiền cứu giúp, ngoài 
đồng thấy người nằm giữa mương không chịu thí một nắm rạ che đắp. Lòng thiện 
đã tắt lịm trong những kẻ đó vậy. 


(Nguyễn Bỉnh Khiêm, Văn bia quán Trung Tân) 


BÀI 31 


Kết quả cần đạt 


s Nắm được hệ thống văn bản đã học trong chương trình Ngữ văn lớp 8 
với những nội dung cơ bản và đặc trưng thể loại của từng văn bản. Hiểu 
TỐ giá trị tư tưởng và nghệ thuật của một số văn bản tiêu biểu. 

se Củng cố những kiến thúc Tiếng Việt đã học trong học kì II: các kiểu câu 
nghỉ vấn, cầu khiến, cảm thán, trần thuật, phủ định ; hành động nói ; lựa 
chọn trật tự từ trong câu. 


e Nắm được đặc điểm của văn bản tường trình : mục đích, yêu câu, nội 


dung và cách làm loại văn bản nây. Thông qua luyện tập, biết ứng dụng 
cách làm văn bản tường trình vào các tình huống cụ thể 


129 


TỔNG KẾT PHẦN VĂN 


1. Lập bảng thống kê các văn bản văn học Việt Nam đã học từ bài 15 theo 
mẫu sau : 


Thể loại Giá trị nội dung chủ yếu 


(Gợi ý: 

a) Cột Thể loại phủ một trong các thể (thể loại) sau : 

~ Thơ bát cú Đường luật, thơ tuyệt cú Đường luật, thơ thất ngôn, thơ tám chữ, 
thơ lục bát, thơ năm chữ, thơ tự đo,... 

~ Nghị luận, nghị luận trung đại (chiếu, hịch, cáo,...) 

= Kịch 

b) Cột Giá trị nội dung chủ yếu chỉ dành ghi đối với các văn bản trong các bài 
15, 18, 20, 24, 26, 27. (Có thể dựa vào phân Kết quả cần đạt và Ghỉ nhớ trong các 
bài trên để ghi.) 

2*. Nêu lên sự khác biệt nổi bật về hình thức nghệ thuật giữa các văn bản thơ 
trong các bài 15, 16 và trong các bài 18, 19. Vì sao thơ trong các bài 18, 19 được gọi 
là "thơ mới" ? Chúng "mới" ở chỗ nào ? 


Hãy chép lại những câu thơ em thích nhất, cho là hay nhất trong 4 bài thơ kể 
trên, chọn mỗi bài từ 2 đến 4 câu. 


ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA PHẦN TIẾNG VIỆT 
1~ KIỂU CÂU : NGHI VẤN, CẦU KHIẾN, CẢM THÁN, TRẦN THUẬT, 
PHỦ ĐỊNH 


1. Đọc những câu sau và cho biết mỗi câu thuộc kiểu câu nào trong số các kiểu 
câu nghỉ vấn, cầu khiến, cảm thán, trân thuật, phủ định. (Các câu được đánh số 
để tiện theo dõi.) 


130 


Vợ tôi không ác, nhưng thị khổ quá rồi (1). [...]. Cái bản tính tốt của người ta 
bị những nối lo lắng, buồn đau, ích kỉ che lấp mất (2). Tôi biết vậy, nên tôi 
chỉ buôn chứ không nỡ giận (3). 


(Nam Cao, Lão Hạc) 


2. Dựa theo nội dung của câu (2) trong bài tập 1, hãy đặt một câu nghỉ vấn. 

3. Hãy đặt câu cảm thán chứa một trong những từ như vưi, buồn, hay, đẹp,... 

4. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi. 

Tôi bật cười bảo lão (1) : 

— Sao cụ lo xa quá thế (2) ? Cụ còn khoẻ lắm, chưa chết đâu mà sợ (3) ! Cụ cứ 
để tiễn ấy mà ăn, lúc chết hãy hay (4) ! Tội gì bây giờ nhịn đói mà tiên để lại (5) ? 

~ Không, ông giáo ạ (6) LĂn mãi hết đi thì đến lúc chết lấy gì mà lo liệu (7) ? 

(Nam Cao, Lão Hạc) 

a) Trong những câu trên, câu nào là câu trân thuật, câu nào là câu câu khiến, 
câu nào là câu nghỉ vấn ? 

b) Câu nào trong số những câu nghỉ vấn trên được dùng để hỏi (điều băn 
khoăn cần được giải đáp) ? 

c) Câu nào trong số những câu nghỉ vấn trên không được dùng để hỏi ? 
Nó được dùng làm gì ? 


II- HÀNH ĐỘNG NÓI 


1. Hãy xác định hành động nói của các câu đã cho theo bảng sau đây : 


(1) | Tôi bật cười bảo lão : 


~ Sao cụ lo xa quá thế ? 


Cụ còn khoẻ lắm, chưa chết đâu mà sợ ! 


Tội gì bây giờ nhịn đói mà tiên để lại ? 


(6) |- Không, ông giáo ạ ! 


Ăn mãi hết đi thì đến lúc chết lấy gì mà lo liệu ? 


Cụ cứ để tiên ấy mà ăn, lúc chết hãy hay ! | 


131 


2. Hãy xếp các câu nêu ở bài tập 1 vào bảng tổng kết theo mẫu sau : 


$ Hành động nói : : 
Kiểu câu š Cách dùng 
được thực hiện 


3. Hãy viết một hoặc vải ba câu theo một trong những yêu cầu nêu dưới đây. 
Xác định mục đích của hành động nói. 

a) Cam kết không tham gia các hoạt động tiêu cực như đua xe trái phép, 
cờ bạc, nghiện hút,... 


b) Hứa tích cực học tập, rèn luyện và đạt kết quả tốt trong năm học tới. 


II - LỰA CHỌN TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂU 

1. Giải thích lí đo sắp xếp trật tự của các bộ phận câu in đậm nối tiếp nhau 
trong đoạn văn sau : 

Sứ giả vào, đứa bé bảo : "Ông về tâu với vua sắm cho ta một con ngựa sắt, một 
cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt, ta sẽ phá tan lũ giặc này". Sứ giả vừa kinh ngạc, 
vừa mừng rỡ, vội vàng về tâu vua. 

(Thánh Gióng) 

2. Trong những câu sau, việc sắp xếp các từ ngữ in đậm ở đầu câu có tác 

dụng gì ? 


132 


a) Các lang ai cũng muốn ngôi báu về mình, nên cố làm vừa ý vua cha. Nhưng 
ý vua cha như thế nào, không ai đoán được. 
(Bánh chưng, bánh giầy) 
b) Con người của Bác, đời sống của Bác giản dị như thế nào, mọi người 
chúng ta đêu biết : bữa cơm, đồ dùng, cái nhà, lối sống. 
(Phạm Văn Đồng, Đức tính giản dị của Bác Hồ) 
3. Đọc, đối chiếu hai câu sau (chú ý các cụm từ in đậm) và cho biết câu nào 
mang tính nhạc rõ ràng hơn. 
a) Nhớ một buổi trưa nào, nôm nam cơn gió thổi, khóm tre làng rung lên 
man mắc khúc nhạc đồng quê. 
b) Nhớ một buổi trưa nào, nôm nam cơn gió thổi, khóm tre làng rung lên 
khúc nhạc đồng quê man mác. 


VĂN BẢN TƯỜNG TRÌNH 


I~ ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN TƯỜNG TRÌNH 
Đọc các văn bản sau và trả lời câu hỏi. 
Văn bản 1 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 1 năm 2004 


BẢN TƯỜNG TRÌNH 
Về việc nộp bài chậm 


Kính gửi : Cô Nguyễn Thị Hương, giáo viên Ngữ văn lớp 8A 
Em là Phạm Việt Dũng, học sinh lớp 8A Trường THCS Bình Minh, xin phép 
được tường trình với cô một việc như sau : 


133 


Vừa qua, cô dặn chúng em viết bài tập làm văn ở nhà và nộp bài cho cô vào 
ngày 10 tháng 1 năm 2004. Không may, bố em bị ốm phải nằm viện. Em phải giúp 
mẹ em chăm sóc bố nên không viết kịp bài văn theo đúng yêu cầu của cô. 


Em xin cam đoan sự việc trên là có thực và xin cô cho phép em nộp bài vào 
ngày 15 tháng 1 năm 2004. 
Người làm tường trình 


Phạm Việt Dũng, 
Văn bản 2 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Thanh Hoá, ngày 10 tháng 3 năm 2004 


BẢN TƯỜNG TRÌNH 


Về việc nhầm lẫn xe đạp 


Kính gửi : Thầy Hiệu trưởng Trường THCS Hoà Bình 

Em là Vũ Ngọc Kí, học sinh lớp 8B Trường THCS Hoà Bình, xin phép được 
tường trình với Nhà trường một việc như sau : 

Sáng thứ tư ngày 10 tháng 3 năm 2004, em có gửi một chiếc xe đạp mi-ni Nhật 
mâu xanh cẩm thạch tại nhà trông, giữ xe của trường. Sau giờ học, vì phải ở lại 
họp các đội trưởng Sao đỏ nên em về muộn. Tan họp, em đến lấy xe thì xe của em 
không còn mà chỉ có một chiếc xe mi-ni Trung Quốc cũng màu xanh cẩm thạch. 
Em tin là bạn nào đó đã vô ý lấy nhầm xe. Vậy em làm bản tường, trình này báo 
cáo để Nhà trường biết và giúp em tìm lại chiếc xe của mình. 


Người làm tường trình 


'Vũ Ngọc Kí 


Câu hỏi : 

1. Trong các văn bản trên, ai là người phải viết tường trình và viết cho ai ? Lí 
đo và mục đích cần viết văn bản tường trình ? 

2. Nội dung và thể thức bản tường trình có gì đáng chú ý ? 

3. Người viết bản tường trình cần phải có thái độ như thế nào đối với sự việc 
tường trình ? 

4. Hãy nêu một số trường hợp cân viết bản tường trình trong học tập và sinh 
hoạt ở trường. 
II- CÁCH LÀM VĂN BẢN TƯỜNG TRÌNH 

1. Tình huống cần phải viết bản tường trình 

Trong các tình huống sau, tình huống nào có thể và cần phải viết bản tường, 
trình ? Vì sao ? Ai phải viết ? Viết cho ai ? 

a) Lớp em tự ý tổ chức đi tham quan mà không xin phép thầy, cô giáo 
chủ nhiệm. 

b) Em làm hỏng, dụng cụ thí nghiệm trong giờ thực hành. 

e) Một số học sinh nói chuyện riêng làm mất trật tự trong giờ học. 

đ) Gia đình em bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản. 

2. Cách làm văn bản tường trình 

Một văn bản tường trình cần có các mục sau đây : 

a) Thể thức mở đâu văn bản tường trình : 

~ Quốc hiệu, tiêu ngữ (phi chính giữa) : 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
~ Địa điểm và thời gian làm tường trình (ghi vào góc bên phải). 


~ Tên văn bản (ghi chính giữa) : 


BẢN TƯỜNG TRÌNH 


= Người (cơ quan) nhận bản tường trình : Kính gửi :... 


b) Nội dung tường trình : Người viết trình bày thời gian, địa điểm, điễn biến 
sự việc, nguyên nhân vì đâu, hậu quả thế nào, ai chịu trách nhiệm. Thái độ tường 
trình nên khách quan, trung thực. 


c) Thể thức kết thúc văn bản tường trình : lời đề nghị hoặc cam đoan, chữ kí 
và họ tên người tường trình. 


Ghỉ nhớ 


se Tường trình là loại văn bản trình bày thiệt hại hay mức độ trách nhiệm 
của người tường trình trong các sự việc xảy ra gây hậu quả cần phải 
xem Xét. 

e Người viết tường trình là người có liên quan đên sự việc, người nhận 
tường trình là cá nhân hoặc cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết. 
» Văn bản tường trình phải tuân thủ thể thức và phải trình bày đây đủ, 
chính xác thời gian, địa điểm, sự việc, họ tên những người liên quan cùng 
đề nghị của người viết ; có đây đủ người gửi, người nhận, ngày tháng, địa 
điểm thì mới có giá trị. 


3. Lưu ý 


a) Tên văn bản nên dùng chữ in hoa cho nổi bật. 

b) Chú ý chừa khoảng cách hơn một đòng giữa các phần quốc hiệu và tiêu 
ngữ, địa điểm và thời gian làm tường trình, tên văn bản và nội dung tường trình 
để dễ phân biệt. 

c) Không viết sát lễ giấy bên trái, không để phần trên trang giấy có khoảng 
trống quá lớn. 


LUYỆN TẬP LÀM VĂN BẢN TƯỜNG TRÌNH 


I~ ÔN TẬP LÍ THUYẾT 


1. Mục đích viết tường trình là gì ? 

2. Văn bản tường trình và văn bản báo cáo có gì giống nhau và có gì 
khác nhau ? 
136 


3. Nêu bố cục phổ biến của văn bản tường trình. Những mục nào không thể 
thiếu trong, kiểu văn bản này ? Phần nội dưng tường trình cần như thế nào ? 


II- LUYỆN TẬP 


1. Chỉ ra những chỗ sai trong việc sử dựng văn bản ở các tình huống sau : 

a) Một học sinh thường đi học muộn. Cô giáo chủ nhiệm muốn bạn ấy nhận 
rõ khuyết điểm và thành khẩn sửa chữa. Bạn ấy đã làm bản tường trình nộp cho 
cô giáo. 

b) Để chuẩn bị Đại hội chỉ đội TNTP Hồ Chí Minh, chỉ đội trưởng đã viết bản 
tường trình. 

c) Cô Tổng phụ trách Đội cân biết những công việc tập thể chỉ đội đã thực 
hiện và những, kết quả đã đạt được trong đợt thi đua vừa qua, bạn Hoa thay mặt 
Ban chỉ huy chỉ đội viết bản tường trình nộp cho cô Tổng phụ trách. 

2. Hãy nêu hai tình huống thường, gặp trong cuộc sống mà em cho là phải làm 
văn bản tường trình (không lặp lại tình huống đã có trong sách giáo khoa). 


3. Từ một tình huống, cụ thể, hãy viết một văn bản tường trình. 


BÀI 32 


Kết quả cần đạt 

e Qua giờ trả bài kiếm tra Văn, củng cổ lại kiên thức về các văn bản 
văn học. 

se Tiếp tục củng cố kiến thức về các kiếu câu, các kiểu hành động nói và 
lựa chọn trật tự từ trong câu. 


e Đánh giá đúng những ưu, nhược điểm của bài tập làm văn số 7 và sửa 


chữa được các lôi trong bài làm. 
e Nắm được đặc điểm của văn bản thông báo : mục đích, yêu cầu, nội 


dung và cách làm loại văn bản này. 


TRẢ BÀI KIỂM TRA VĂN 
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA PHẦN TIẾNG VIỆT (tiếp theo) 


1- KIỂU CÂU : NGHI VẤN, CẦU KHIẾN, CẢM THÁN, TRẦN THUẬT., 
PHỦ ĐỊNH 


Hãy xác định kiểu câu nghỉ vấn, cầu khiến, cảm thán, trần thuật trong số các 
câu sau (không xét câu đặt trong ngoặc vuông) : 
a)— Unó không được thế ! (Ngô Tất Tổ) 


b) Người ta đánh mình không sao, mình đánh người ta thì mình phải tù, phải 
tội. (Ngô Tất Tð) 


c)- Chị Cốc béo xù đứng trước cửa nhà ta ấy hả ? (Tô Hoài) 
đ) = Này, em không để chúng nó yên được à ? (Tạ Duy Anh) 
©) 
8) 
h) 


— Các em đừng khóc. (Thanh Tịnh) 
— Ha ha ! [Một lưỡi gươm !] (Sự tích Hồ Gươm) 
Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới, 


Nước bao vây, cách biển nửa ngây sông. (Tế Hanh) 
II- HÀNH ĐỘNG NÓI 


1. Năm câu cho sau đây thể hiện các hành động nói : phủ định, khẳng định, 
khuyên, đe doạ, bộc lộ cảm xúc. Hãy xác định kiểu hành động nói thể hiện ở 
từng câu (không xét câu đặt trong ngoặc vuông). 

a) Đẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi ! 

(Tố Hữu) 

b) - [Nhà cháu đã túng lại phải đóng cả suất sưu của chú nó nữa, nên mới lôi 
thôi như thế] Chứ cháu có dám bỏ bễ tiên sưu của nhà nước đâu ? 

(Ngô Tất Tô) 

c) Các em phải gắng học để thây mẹ được vui lòng và để thầy dạy các em 
được sung sướng. 

(Thanh Tịnh) 
138 


đ)— Nếu không có tiền nộp sưu cho ông bây giò, thì ông sẽ dỡ cả nhà mày đi, 
chửi mắng thôi à ! 
(Ngô Tất Tổ) 


e) Xem khấp đất Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa. 


(Lí Công Uẩn) 


2. Dựa vảo hành động nói đã được xác định ở bải tập 1, viết lại các câu (b), (d) 
dưới một hình thức khác. 


II - LỰA CHỌN TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂU 

1. Hãy viết lại câu sau đây bằng cách chuyển từ in đậm vào những vị trí có 
thể được (có thể thêm từ một cách vào chỗ thật cân thiết). 

Chị Dậu rón rén bưng một bát [cháo] lớn đến chỗ chồng nằm. 

(Ngô Tất Tố) 

2. Hãy viết lại câu sau đây bằng, cách đặt cụm từ in đậm vào vị trí khác trong, 
câu này. 

Hoảng quá, anh Dậu vội để bát cháo xuống phản và lăn đùng ra đó, không 


nói được câu gì. 
(Ngô Tất Tð) 


3. Hãy phân tích chỗ khác nhau trong cách diễn đạt ở câu đã cho với câu viết 
lại ở bài tập 2 trên đây. 


TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 7 

Gợi ý đánh giá bài làm : 

1. Bài làm đã nêu được các luận điểm đúng và vận dụng được các phép lập 
luận chưa ? 


2. Các yếu tố biểu cảm, tự sự và miêu tả được sử dụng như thế nào và hiệu 
quả ra sao ? 

3. So với những yêu cầu của để bài, bài làm của em có những ưu, nhược 
điểm gì ? 


4. Sửa các lỗi diễn đạt và chính tả trong, bài làm (nếu có). 


VĂN BẢN THÔNG BÁO 


I~ ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN THÔNG BÁO 
Đọc các văn bản sau và trả lời câu hỏi. 
Văn bản 1 


PHÒNG GD VÀ ĐT HUYỆN HẢI HẬU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


TRƯỜNG THCS HẢI NAM Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc 
Số: 25/TB Hải Hậu, ngày 3 tháng, 11 năm 2001 
THÔNG BÁO 


Về kế hoạch duyệt các tiết mục văn nghệ 


Kính gửi : Các giáo viên chủ nhiệm và lớp trưởng các lớp trong toàn trường, 

Để tiến tới Hội điễn văn nghệ toàn trường vào Ngày Nhà giáo Việt Nam 
20 - 11, Nhà trường tổ chức đuyệt các tiết mục văn nghệ của các khối lớp tại 
hội trường theo lịch sau : 

~ Khối 6, 7: duyệt vào tiết 4, 5 ngày 15 - 11. 

~ Khối 8 : duyệt vào tiết 4, 5 ngày 16 - 11. 

~ Khối 9: duyệt vào tiết 4, 5 ngày 17 - 11. 

Vậy thông báo để các giáo viên chủ nhiệm và các lớp trưởng, chuẩn bị và thực 
hiện đúng theo lịch của Nhà trường. 


Nơi nhận : KT. HIỆU TRƯỞNG 
= Như trên ; 


tr ấp Phó Hiệu trưởng 
~ Lưu Văn phòng. T 


Nguyễn Văn Bằng 


140 


Văn bản 2 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THCS Kết Đoàn ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH 
LIÊN ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH 


Số : 12/TB Hà Nội, ngày 1 tháng, 10 năm 2004 


THÔNG BÁO 
Về kế hoạch Đại hội đại biểu liên đội TNTP Hồ Chí Minh 


Kính gửi : Các chỉ đội TNTP Hồ Chí Minh trong toàn trường 

Được sự đồng ý của Hiệu trưởng, Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
Trường THCS Kết Đoàn, Ban chỉ huy liên đội TNTP Hồ Chí Minh Nhà trường, 
quyết định triệu tập Đại hội đại biểu liên đội năm học 2004 — 2005. Để đại hội đạt 
kết quả tốt, Ban chỉ huy liên đội thông báo để các chỉ đội được biết và thực hiện 
tốt những nội dung sau : 

(1) Các chỉ đội tiến hành đại hội và cử 05 đại biểu thay mặt cho chỉ đội mình 
tham gia đại hội. Các đoàn đại biểu đăng kí tham luận và chuẩn bị các tiết mục 
văn nghệ. Danh sách đại biểu, tiết mục văn nghệ, người tham luận và nội dung 
tham luận cần gửi tới Ban chỉ huy liên đội trước ngày 5 tháng 10 năm 2004. 

(2) Các chỉ đội phát động phong trào thi đua phấn đấu tốt, học tập tốt, lấy 
thành tích chào mừng Đại hội đại biểu liên đội. 

(3) Đúng 8 giờ thứ bảy ngày 9 tháng 10 năm 2004, tất cả các đại biểu ăn mặc 
đẹp, đúng nghỉ thức có mặt tại hội trường. 

Đại hội đại biểu liên đội là sự kiện quan trọng trong toàn trường, Ban chỉ huy 


liên đội đề nghị các chỉ đội thực hiện nghiêm túc thông báo này. 


Liên đội trưởng 


Nơi nhận : 
— Như trên ; 
~ Hiệu trưởng (để báo cáo) ; 
BCH Đoàn trường (để báo cáo) ; Trần Mai Hoa 
= Lưu. 


141 


Câu hỏi : 

1. Trong các văn bản trên, ai là người thông báo, ai là người nhận thông báo ? 
Mục đích thông báo là gì ? 

2. Nội dung thông báo thường là gì ? Nhận xét về thể thức của văn bản 
thông báo. 


3. Hãy dẫn ra một số trường hợp cân viết thông báo trong học tập và sinh hoạt 
ở trường. 


II~ CÁCH LÀM VĂN BẢN THÔNG BÁO 

1. Tình huống, cần làm văn bản thông, báu 

Trong các tình huống sau đây, tình huống nào phải viết thông báo, ai thông, 
báo và thông báo cho ai ? 

a) Một học sinh bị mất chiếc xe đạp, muốn báo cáo với công an. 

b) Sắp tới, nhà trường sẽ tổ chức đợt tổng vệ sinh trong toàn trường để góp 
phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp. 

c) Gần cuối năm học, Ban chỉ huy liên đội TNTP Hồ Chí Minh muốn triệu tập 
các Ban chỉ huy chỉ đội để bàn về việc tổng kết hoạt động của liên đội trong năm 
học này. 

2. Cách làm văn bản thông báo 

Một văn bản thông báo cân có các mục sau đây : 

a) Thể thức mở đâu văn bản thông báo : 

~ Tên cơ quan chủ quản và đơn vị trực thuộc (ghi vào góc trên bên trái). 

~ Quốc hiệu, tiêu ngữ hoặc tên của đoàn thể (ghi ở phía trên chính giữa 
trang giấy). 

~ Địa điểm và thời gian làm thông báo (ghi vào góc bên phải). 


~ Tên văn bản (ghi chính giữa) : 


142 


THÔNG BÁO 


b) Nội dung thông báo. 
c) Thể thức kết thúc văn bản thông báo : 
— Nơi nhận (ghi phía dưới bên trái). 


~ Kí tên và ghỉ đủ họ tên, chức vụ của người có trách nhiệm thông báo (ghi 


phía dưới bên phải). 


Ghi nhớ 


e Thông báo là loại văn bản truyền đạt những thông tin cụ thể từ phía cơ 
quan, đoàn thể, người tổ chức cho những người dưới quyền, thành viên 
đoàn thể hoặc những ai quan tâm nội dung thông báo được biết để thực 
hiện hay tham gia. 

« Văn bản thông báo phải cho biết rõ ai thông báo, thông báo cho ai, nội 
dung công việc, quy định, thời gian, địa điểm,... cụ thổ, chính xác. 

s Văn bản thông báo phải tuân thủ thể thức hành chính, có ghỉ tên cơ 


quan, số công văn, quốc hiệu và tiêu ngữ, tên văn bản, ngày tháng, người 


nhận, người thông báo, chức vụ người thông báo thì mới có hiệu lực. 


3. Lưu ý 


a) Tên văn bản cần viết chữ in hoa cho nổi bật. 

b) Giữa các phần quốc hiệu và tiêu ngữ, địa điểm và thời gian làm thông báo, 
tên văn bản và nội dung thông, báo cần chừa khoảng cách hơn một dòng, để dễ 
phân biệt. 

c) Không viết sát lề giấy bên trái, không để phần trên trang giấy có khoảng, 


trống quá lớn. 


143 


BÀI 33 


Kết quả cần đạt 


e Nấm được hệ thống các văn bản nghị luận đã học trong chương trình 
Ngữ văn lớp 8 học kì II với những nội dung cơ bản và đặc trưng thể loại 
của văn bản. 

s Nắm được một số cách xưng hô phổ biến ở địa phương mình và các 
cách xưng hô độc đáo ở những địa phương khác. 

s Nắm được những nội dung chính đã học trong chương trình Ngữ văn 
lớp 8, đặc biệt là học kì II; nắm vững cách ôn tập và hình thức của bài 
kiểm tra tổng hợp cuối năm. 


TỔNG KẾT PHẦN VĂN (tiếp theo) 


3*, Qua các văn bản trong, bài 22, 23, 24, 25 và 2ó, hãy cho biết thế nào là văn 
nghị luận. Em thấy văn nghị luận trung đại (các văn bản trong bài 22, 23, 24, 25) 
có nét gì khác biệt nổi bật so với văn nghị luận hiện đại (văn bản trong bài 26 và 
các văn bản nghị luận đã học ở lớp 7) ? 

4. Hãy chứng minh các văn bản nghị luận (trong bài 22, 23, 24, 25 và 26) kể 
trên đều được viết có lí, có tình, có chứng cứ, nên đều có sức thuyết phục cao. 

5. Nêu những nét giống nhau và khác nhau cơ bản về nội dưng tư tưởng và 
hình thức thể loại của các văn bản trong bài 22, 23 và 24. 

6. Qua văn bản Nước Đại Việt ta (bài 24), hãy cho biết vì sao tác phẩm 
Bình Ngô đại cáo được coi là bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc Việt Nam khi 
đó. So với bài Sông núi nước Nam (học ở lớp 7) cũng được coi là một tuyên ngôn 
độc lập, em thấy ý thức vẻ nên độc lập dân tộc thể hiện trong văn bản Nước 


Đại Việt ta có điểm gì mới ? 


144 


CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG (phần Tiếng Việt) 

1. Đọc các đoạn trích sau : 

a) Thoáng thấy mẹ về đến cổng, thằng Dân mừng nhảy chân sáo : 

~ U đi đâu từ lúc non trưa đến giờ ? Có mua được gạo hay không ? Sao u lại 
về không thế? 

(Ngô Tất Tố, Tắt đèn) 

b) Mẹ tôi vừa kéo tay tôi, xoa đầu tôi hỏi, thì tôi oà lên khóc rồi cứ thế nức nở. 
Mẹ tôi cũng sụt sùi theo : 

— Con nín đi ! Mợ đã về với các con rồi mà. 


(Nguyên Hồng, Những ngày thơ ấu) 


Xác định từ xưng hô địa phương trong các đoạn trích trên. Trong các đoạn 
trích trên, những từ xưng hô nào là từ toàn đân, những từ xưng hô nào không phải 
từ toàn đân nhưng cũng không thuộc lớp từ địa phương ? 

2. Tìm những từ xưng hô và cách xưng hô ở địa phương, em và ở những địa 
phương khác mà em biết. 

3. Từ xưng hô của địa phương có thể được dùng trong hoàn cảnh giao tiếp 
nào ? 

4. Đối chiếu những phương tiện xưng hô được xác định ở bài tập 2 và những, 
phương tiện chỉ quan hệ thân thuộc trong bài Chương trình địa phương (phần 
Tiếng Việt) ở học kì I và cho nhận xét. 


KIỂM TRA TỔNG HỢP CUỐI NĂM 
1~ NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CÂN CHÚ Ý 


1. Về phần Đọc - hiểu văn bản (phần Văn) 


Trọng tâm chương trình Ngữ văn lớp 8, học kì I là đọc — hiểu tác phẩm trữ 
tình, văn bản nghị luận. Khi ôn tập, học sinh cần chú ý một số nội dung cơ bản 
sau đây : 


145 


a) Nắm được nội dung cụ thể và vẻ đẹp của các tác phẩm trữ tình đã học 
trong chương trình : nội dưng trữ tình (vẻ đẹp tâm hồn của những nhà thơ cộng, 
sản như Hồ Chí Minh, Tố Hữu... ; tâm tư tình cảm của một số nhà thơ mới lãng 
mạn...), cách thức trữ tình (cái tôi trữ tình) ; vẻ đẹp của ngôn ngữ thơ ca, vai trò 
và tác dụng của các biện pháp tu từ trong các tác phẩm trữ tình. Qua những bài 
thơ này, liên hệ và so sánh với những bài thơ truyền thống (thơ Đường luật) để 
bước đầu nắm được một số đặc điểm của thơ mới, từ đó biết cách phân tích và 
cảm thụ thơ mới. 

b) Nắm được nội dung và đặc điểm của một số văn bản nghị luận. Về nội 
dưng : thấy được tư tưởng. yêu nước, tỉnh thần chống xâm lăng và lòng tự hào đân 
tộc của cha ông ta qua những áng văn chính luận nổi tiếng, từ những văn bản thời 
trưng đại như Chiếu dời đô của Lí Công, Uẩn, Hịch tướng sĩcủa Trần Quốc Tuấn, 
Nước Đại Việt ta của Nguyễn Trãi,... đến văn bản thời hiện đại như Thuế máu của 
Nguyễn Ái Quốc. Những nội dung ấy lại được thể hiện bằng hình thức lập luận 
rất chặt chẽ, sắc sảo với giọng văn đanh thép, hùng hồn. Với các thể văn cổ như 
hịch, cáo, chiếu..., cần nắm được đặc điểm về hình thức như bố cục, câu văn biển 


ngẫu,... đã giúp cho việc lập luận chặt chẽ và sáng tỏ như thế nào. 

2. Về phần Tiếng Việt 

a) Lí thuyết : 

— Các kiểu câu nghỉ vấn, cầu khiến, cảm thán, trần thuật, phủ định ; 

~ Các hành động hỏi, trình bày, điều khiển, hứa hẹn, bộc lộ cảm xúc và cách 
thể hiện chúng bằng các kiểu câu ; 

— Vai xã hội và lượt lời trong hội thoại ; ý nghĩa của việc ứng, xử đúng vai, 
điều chỉnh thái độ trong giao tiếp ; 

— Mục đích của việc lựa chọn trật tự từ trong câu. 

b) Thực hành : 

Biết vận đụng các kiến thức đã học khi viết bài tập làm văn và khi đọc - hiểu 


các văn bản chung học ở phần Văn cũng như trong giao tiếp hằng, ngày. 


146 


3. Về phần Tập làm văn 


Về phần Tập làm văn ở chương trình Ngữ văn lớp 8, học kì II, cần chú ý các 
nội dung sau : 

a) Nắm được cách làm bài văn thuyết minh một phương pháp (cách làm), một 
đanh lam thắng cảnh (di tích lịch sử). 

b) Nhận diện được các yếu tố tự sự, miêu tả, biểu cảm và tác dụng của chúng 
trong văn bản nghị luận. Biết cách làm một bài văn nghị luận kết hợp các yếu tố 
tự sự, miêu tả và biểu cảm. 

c) Biết cách làm văn bản tường trình và thông, báo, nhận ra các lỗi và biết cách 
sửa lôi thường, gặp ở loại văn bản này. 


II- HƯỚNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 


Chương trình Ngữ văn lớp 8 được xây dựng theo tỉnh thần tích hợp, vì thế 
khi ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra tổng hợp cuối năm, cần chú ý : 

1. Các kiến thức về Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn thường, dựa vào cùng, một 
văn bản chung đã học để khai thác và hình thành. Khi học ôn, cân liên hệ và gắn 
các kiến thức của mỗi phần với các văn bản chung có trong sách giáo khoa. 

2. Do yêu cầu đổi mới đánh giá, bài kiểm tra áp dụng một phân hình thức thi 
trắc nghiệm kết hợp với tự luận. Phần trắc nghiệm sẽ kiểm tra một cách tổng hợp 
trên một diện khá rộng các kiến thức đã học. Văn bản dùng để kiểm tra trắc 
nghiệm có thể là văn bản đã học, cũng có thể là văn bản chưa được học nhưng 
cùng tính chất và thể loại với các văn bản đã học. Vì thế không nên học tủ, học 
lệch mà phải học ôn toàn diện, đây đủ. 

3. Cấu trúc một bài kiểm tra thường gồm hai phân : phần trắc nghiệm (từ 12 - 
16 câu) chiếm từ 30% đến 40% số điểm, nhằm kiểm tra các kiến thức về đọc - hiểu 
văn bản, về tiếng Việt ; phần tự luận chiếm từ 60% đến 70% số điểm, nhằm kiểm 
tra kiến thức và kĩnăng tập làm văn qua một bài văn ngắn. 

4. Có thể tham khảo các để kiểm tra cuối học kì I và học kì II đã nêu trong 
Ngữ văn 6, Ngữ văn 7 và Ngữ văn 8, tập một để chuẩn bị cho bài kiểm tra tổng 
hợp cuối năm. 


147 


BÀI 34 


Kết quả cần đạt 


e Nắm được hệ thống các văn bản văn học nước ngoài và văn bản nhật 
dụng đã học trong chương trình Ngữ văn lớp 8 với những nội dung cơ 
bản và đặc trưng thể loại của từng văn bản. 

s Thông qua luyện tập, biết ứng dụng cách làm văn bản thông báo vào 
các tình huống cụ thể: 

e Hệ thống được toàn bộ kiến thức và kĩ năng phần Tập làm văn trong 
chương trình Ngữ văn lớp 8. 


TỔNG KẾT PHẦN VĂN (tiếp theo) 


7. Lập bảng thống kê các văn bản văn học nước ngoài đã học ở lớp 8 theo các 
cột : tên văn bản, tên tác giả, tên nước, thế kỉ, thể loại, nội dung chủ yếu, nét đặc 


sắc nghệ thuật nổi bật. 


Chọn học thuộc lòng hai đoạn ở hai văn bản khác nhau, mỗi đoạn khoảng 


10 dòng. 


8. Nhắc lại chủ đề của ba văn bản nhật dụng đã học ở lớp 8. Chỉ ra phương 


thức biểu đạt chủ yếu mà mỗi văn bản sử đụng. 


LUYỆN TẬP LÀM VĂN BẢN THÔNG BÁO 
I- ÔN TẬP LÍ THUYẾT 


1. Hãy cho biết tình huống nào cần làm văn bản thông báo, ai thông báo và 
thông báo cho ai. 


2. Nội dung và thể thức của một văn bẩn thông báo : 


148 


a) Nội dung thông báo thường là gì ? 
b) Văn bản thông báo có những mục gì ? 


3. Văn bản thông báo và văn bản tường trình có những điểm nào giống nhau, 
những điểm nào khác nhau ? 


II- LUYỆN TẬP 


1. Lựa chọn loại văn bản thích hợp trong các trường hợp sau : 

a) Để cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường nắm được kế hoạch tổ chức 
Lễ kỉ niệm ngày sinh nhật Bác 19 - 5, Hiệu trưởng cần viết và chuyển đến toàn 
trường bản : 

= Tưởng trình 

— Thông báo 

— Đề nghị 

— Báo cáo 

b) Hằng tháng, Ban chỉ huy liên đội TNTP Hồ Chí Minh Nhà trường, cần biết 
tình hình hoạt động của các chỉ đội. 

Các chỉ đội cần viết và gửi lên Ban chỉ huy liên đội văn bản : 

~ Đề nghị 

— Thông báo 

- Tường trình 

- Báo cáo 

e) Trước khi tiến hành giải phóng mặt bằng, mở rộng tuyến đường giao 
thông, để bà con nông dân có đất đai, hoa màu trên diện tích đó biết được chủ 
trương trên, Ban quản lí dự án công trình cần viết : 

~ Đề nghị 

~ Thông báo 

~ Tường trình 


— Báo cáo 


149 


2. Chỉra những chỗ sai trong văn bản thông báo sau đây và chữa lại cho đúng. 


PHÒNGGD VÀ ĐTQUẬN PHÚ NHUẬN: CỘNG HOÀ XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG THCS PHÚ PHONG Độc lập — Tự do - Hạnh phúc 


THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KIỂM TRA 
CÔNG TÁC VỆ SINH HỌC ĐƯỜNG 


Ngày 15 tháng 11 năm 2004 
Kính gửi các đồng chí cán bộ và học sinh toàn trường, 
Để góp phần gïữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, thiết thực chảo mừng Ngày 


Nhà giáo Việt Nam 20 - 11, Nhà trường hướng dẫn mục đích, yêu cầu và nội 
dung kiểm tra công tác vệ sinh học đường như sau : 

(1) Mục đích và yêu cầu : Kiểm tra vệ sinh ở tất cả các khu vực lớp học, phòng 
thí nghiệm, thư viện, sân thể thao, nhà vệ sinh ; trên cơ sở đó đề xuất các biện 
pháp thực hiện có kết quả kế hoạch vệ sinh học đường, trong toàn trường, 

(2) Thành phân tham gia Ban kiểm tra của trường : 

~ Cô Lê Thị Xoan, Phó Hiệu trưởng : Trưởng, ban. 

-_ Thây Phạm Xuân Thành, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh : Phó ban. 

~ Các thầy cô chủ nhiệm, lớp trưởng và chỉ đội trưởng các lớp : Uỷ viên. 

Đề nghị Ban kiểm tra của trường sắp xếp kế hoạch và tiến hành công việc đạt 
hiệu quả. 


Hiệu trưởng 


Lê Xuân Vinh 
3. Hãy nêu một số tình huống thường gặp trong nhà trường hoặc ngoài xã hội 
mà em cho là cần viết văn bản thông báo (không lặp lại tình huống đã học trong 


sách giáo khoa). 


4. Hãy chọn một trong các tình huống cụ thể vừa nêu và viết văn bản 
thông báo. 


150 


ÔN TẬP PHẦN TẬP LÀM VĂN 

1. Vì sao một văn bản cần có tính thống nhất ? Tính thống nhất của văn bản 
thể hiện ở những mặt nào ? 

2. Viết thành đoạn văn từ mỗi câu chủ đề sau : 

— Em tất thích đọc sách ... 

— .. Mùa hè thật hấp dân. 

3. Vì sao cần phải tóm tắt văn bản tự sự ? Muốn tóm tắt một văn bản tự sự thì 
phải làm như thế nào, dựa vào những yêu cầu nảo ? 

4. Tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm có tác dụng như thế nào ? 

5. Viết (nóï) đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả, biểu cảm cẩn chú ý những gì ? 

6. Văn bản thuyết minh có những tính chất như thế nào và có những lợi ích 
gì ? Hãy nêu các văn bản thuyết minh thường gặp trong đời sống hằng ngày. 

7. Muốn làm văn bản thuyết mỉnh, trước tiên cần phải làm gà ? Vì sao phải 
làm như vậy ? Hãy cho biết những phương pháp cần dùng để thuyết minh sự vật. 
Nêu ví dụ về các phương pháp ấy. 

8. Hãy cho biết bố cục thường gặp khi làm bài thuyết minh về : 

= Một đồ dùng. 

~ Cách làm một sản phẩm nảo đó. 

— Một di tích, danh lam thắng cảnh. 

—= Một loài đông vật, thực vật. 

= Một hiện tượng tự nhiên, 

9. Thế nào là luận điểm trong bài văn nghị luận ? Hãy nêu ví đụ về một luận 
điểm và nói các tính chất của nó. 

10. Văn bản nghị luận có thể vận dụng kết hợp các yếu tố miêu tả, tự sự, biểu 
cảm như thế nào ? Hãy nêu một ví dụ về sự kết hợp đó. 

11. Thế nào là văn bản tường trình, văn bản thông báo ? Hãy phân biệt mục 


đích và cách viết hai loại văn bản đó. 


151 


PHỤ LỤC 
BẢNG TRA YẾU TỐ HÁN VIỆT 


Yếu tố 


Hán Việt Từ ngữ chứa yếu tố Hán Việt 


@) : G) 


ái hữu, ái quốc, nhân ái (B.21, ĐT), 
thân ất, tự ái (B.4), tương thân tương 


đi,.. 


bách trăm ; bách chiến bách thắng, bách hoá, 
số lượng, bách khoa, bách thảo, bách thú 
nhiều, không | (B.18),.. 

xác định 


nghèo bần cùn, 8; bần hàn, bần khổ, bần nông, 
bần tiện (B.4),... 


không bất bình (B.17), bất công, bất đồng, 
bất khuất, bất ngờ, bất thường,... 


can đảm, can trường, tâm can (B.2),... 


cận đại, cận thị, hẳu cận (B.3), thiển 
cận, tiếp cận (B.12),... 


chung chung kết, chung khảo, chung thuỷ, 


thuỷ chung (B11, TLV), thuỷ chung 
như nhất (trước sau như một, không 
bao giờ thay lòng đổi đạ),,... 


cựu thân, cựu triều (B.25), cố cựu, 
thủ cựu, tống cựu nghênh tân (tiễn cái 
cũ đi, đón rước cái mới đến - thường, 


nói trong, dịp năm mới), y cựu,... 


@) @) @) @ 6) 
9 danh 9,26 |tên; danh ca, danh hiệu (B.26), danh 
có tiếng tăm nhân, danh sách, bí danh, địa 
danh, vô danh (B.9),... 
10 | diện 13 |mặt; bề mặt điện mạo, diện tích (B.13), đa diện, 


đại diện, phương diện,... 

điệp lục (B.I1, TLV), điệp thạch, 
bách diệp, đơn tử điệp, kim chỉ 
ngọc điệp (cành vàng lá ngọc : con 
cháu thuộc dòng đỡi quý tộc),... 


dụng 


dùng 


đèn 


dụng cụ, dụng ý, áp dụng, công, 
dụng, sử dụng (B.10), vô dụng 
(B8)... 


áo đăng, hải đăng (B.9), hoa đăng, 
toạ đăng,... 


em trai ; người 
đàn ông ít tuổi 
hơn, học trò 


đệ tử, đồ đệ, huynh đệ (B.26), môn 
đệ, sư đệ,... 


đường nhà bái đường (B.20, TLV), giáo đường, 
học đường, lễ đường, thánh 
đường,... 

hành đi hành khách, hành lang (B.12), hành 


đen ; rúi ro 


lí, hành quân, khởi hảnh,... 
hắc ám, hắc ín (B.12), hắc nô, hắc 


vận,... 


mừng, vui 


hoan hi, hoan hô, hoan nghênh, 
hân hoan (B.27), liên hoan,... 


hoàng vàng hoàng cúc, hoàng hôn (B.8), 
hoàng oanh, hoàng yến,... 
huynh anh ; huynh đệ (B.26), đại huynh, phụ 


bậc đàn anh 


huynh, sư huynh, tôn huynh,... 


153 


q) 


@) 


6) 


21 


hương 


khẩu 


làng ; quê 


miệng 


hương sư, hương ước, cố hương, 
đồng hương, hồi hương, tha hương 
cầu thực (B.2),... 

khẩu hiệu (B.12), khẩu lệnh, khẩu 
trang, khẩu vị, truyền khấu,... 


24 


25 


kiến 


lâm 


mã 


thấy ; hiểu ; gặp 


kiến giải, kiến hiệu, kiến thức, 
chứng kiên (B.26), hội kiến, thành 
kiến (B.2), yết kiết,... 


lâm nghiệp, lâm sản, kiểm lâm, sơn 
lâm (B.18), tiếu lâm,... 

mã lực, chiến mã, đơn thương độc 
mã (đơn độc lẻ loi trước một việc 
nặng nề, khó khăn, không có sự hỗ 
trợ của người khác), giám rmmã (B.7), 


hà mã... 


ngũ 


ngữ kinh (B.25), ngũ liên, ngũ 
ngôn, ngũ quả, ngữ quan,... 


27 


28 


29 


nhất 


niên 


pháp 


năm ; tuổi 


cách thức 


nhất tâm, nhất thời, độc nhất (B.6), 
đồng nhất, hợp nhất, thống nhất.,... 
niên đại, niên hiệu (B.22), niên 
khoá, niên thiếu, thanh niên (B.12), 
thiên niên kỉ... 

biện pháp, đấu pháp, giải pháp, 
liệu pháp, phương pháp (B.13, 
ĐT),.. 


30 


154 


phẩm 


phế. 


ấn phẩm, bưu phẩm, chiến lợi 


phẩm (B.7), tặng phẩm, thực 


phẩm,... 


phế nang, phế quản (B.12), phế 


® Phun 
viêm, bổ phế.... 


@) 


@ 


&) 


32 


quảng 


xem, nhìn 


Tông, rộng, rãi, 
Tộng lớn 


quan điểm, quan sát, quan trắc, 
bàng quan, tham quan (B.27),... 
quảng canh, quảng cáo (B.12), 
quảng đại, quảng giao, quảng 
trường,... 


giết 


sống ; đẻ 


chợ ; thành phố ; 
nơi tập trưng, 
đông người ; 
trung tâm chính 
trị, văn hoá, kinh 


nhanh 


nhất 


sát hại, sát nhân, sát trùng, ám 
sát, tàn sát (B.26),,... 

sinh động, sinh hạ, sinh hoạt, sinh 
lực, sinh nhai (B4, sinh nhật, 
sinh sản, sinh thời, sinh vật (B.10), 
hồi sinh, song sinh,... 

thạch nhũ, hoá thạch (B.27), ngọc 
thạch, nham thạch, phún thạch,... 
thị trường, thị xã, đô thị (B.10), 
siêu thị, thành thị,... 


thiếu lực, thiểu năng, thiểu số, 
giảm thiểu (B.10), tối thiểu,... 


thuỷ chưng (B.11, TLV), thuỷ tổ, 
khởi thuỷ, nguyên thuỷ, sơ 
thuỷ,... 

thực phẩm (B.10), thực quản, ấm 
thực, tha hương câu thực (B.2), 
tuyệt thực,... 

tốc độ (B.19, TLV), tốc hành, cấp 
tốc, hoả tốc, thân tốc,... 

tốt cao (B.26), tối đa, tối hậu thư, 


tối tân, tối thiểu,... 


155 


trọng lượng, trọng pháo, trọng 
tải, trọng trách (B.2, TLV), thể 
trọng,... 


tốt bụng, thương 
người, hiển 


từ bi, từ mẫu, từ tâm, từ thiện, 
hiển từ (B.1),... 

tử hình, tử nạn, tử sĩ (B29), 
tử vong, (B.13), bất tử,... 


tự dạng, chuyển tự, đại tự, kim 
tự tháp, văn tư (B.4),... 


vệ quốc, vệ sĩ, vệ sinh, bảo vệ 
(B.10), hậu vệ,... 

vi khuẩn (B.12), vi mô, vỉ sinh 
vật, ví trùng, (kính) hiển vị... 

vĩ đại, vĩ mô, vĩ nhân, hùng vĩ| 
(B.18), kì vỹ,... 


vong hồn, vong linh, vong nhân, 


trận vong, tử vong (B.13),... 


156 


MỤC LỤC 


Bài Nội dung 
se Nhớ rừng 
s Ông đồ 
18 k - 
s Câu nghi vấn 
e Viết đoạn văn trong, văn bản thuyết minh 
® Quê hương 
ø Khi con tụ hú 
19 § # 
e Câu nghỉ vấn (tiếp theo) 
« Thuyết minh về một phương pháp (cách làm) 
s Tức cảnh Pác Bó 
s Câu cầu khiến 
20 ý h 
s Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh 
ø Ôn tập về văn bản thuyết minh 
« Ngắm trăng (Vọng nguyệt) 
« Đi đường (Tẩu lộ) 
se Câu cảm thán 
21 ' 
e Câu trần thuật 
« Viết bài tập làm văn số 5 — Văn thuyết minh 
(làm tại lớp) 
se Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu) 
2 se Câu phủ định 


s Chương trình địa phương (phần Tập làm văn) 


157 


© Hịch tướng sĩ 


158 


23 e Hành động nói 62 
« Trả bài tập làm văn số 5 65 
e Nước Đại Việt ta (trích Bình Ngô đại cáo) 
24 s Hành động nói (tiếp theo) 
« Ôn tập về luận điểm 
® Bàn luận về phép học (Luận học pháp) 
s Viết đoạn văn trình bày luận điểm 
25 s» Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm 
e Viết bài tập làm văn số 6 ~ Văn nghị luận 
(lầm tại lớp) 
s Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp) 
26 ø Hội thoại 
e Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận 
® Đi bộ ngao du (trích Ê-min ha ty Về giáo dục) 
_ e Hội thoại (tiếp theo) 
s Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn 
nghị luận 
s Kiểm tra Văn 
s Lựa chọn trật tự từ trong câu 
28 se Trả bài tập làm văn số 6 
s Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn 
nghị luận 
se Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục (trích Trưởng giả học 
lầm sang) 
29 se Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập) 


s Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài 
văn nghị luận 


30 


s Chương trình địa phương, (phần Văn) 

« Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô-gíc) 

« Viết bài tập làm văn số 7 — Văn nghị luận 
(làm tại lớp) 


31 


32 


33 


34 


se Tổng kết phần Văn 

s Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt 

s Văn bản tường trình 

s Luyện tập làm văn bản tường trình 

ø Trả bài kiểm tra Văn 

e Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt (tiếp theo) 
s Trả bài tập làm văn số 7 


s Văn bản thông báo 


« Tổng kết phần Văn (tiếp theo) 
« Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) 


se Kiểm tra tổng hợp cuối năm 


e Tổng kết phần Văn (tiếp theo) 
se Luyện tập làm văn bản thông báo 
ø Ôn tập phân Tập làm văn 


Phụ lục : Bảng tra yếu tố Hán Việt 


152 


159 


Chịu trách nhiệm xuất bản : 


Biên tập lân đâu : 

Biên tập tái bản : 

Biên tập Kĩ thuật : 

Trình bày bìa và mình hoạ : 
Sửa bản in : 


Chế bản : 


Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẤN ÁI 
Tổng biên tập kiêm Phó Tổng Giám đốc NGUYÊN QUÝ THAO 


KIM CHUNG - NGỌC KHANH - HIỂN TRANG 
TẠ THỊ HƯỜNG - BÙI THỊ XUÂN HƯƠNG 
KIỂU NGUYỆT VIÊN - TRẦN THANH HÀNG 
TRẤN TIỂU LÂM 


NGUY| THỊ HOA DUNG 


CÔNG TY CP DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 


NGỮ VĂN 8 - TẬP HAI 
Mã số : 2H812T3 
Số đăng kí KHXB : 01-2013/CXB/217-1135/GD 


cuốn (QĐÐ in số : ...), khổ 17 x 24 cm. 


năm 2013. 


HUÃN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH 


SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 


1. Ngữ văn 8 (tập một, tập hai)  9.Sinh học 8 


2. Lịch sử 8 10. Công nghệ 8 
3. Địa lí 8 11. Tiếng nước nguài : 
4. Giáo dục công dân 8 - Tiếng Anh 8 
5, Âm nhạc và Mĩ thuật 8 - Tiếng Nga 8 
6. Toán 8 (tập một, tập hai) - Tiếng Pháp 8 
1. Vật lí 8 - Tiếng Trung Quốc 8 
8. Hoá học 8 - Tiếng Nhật 8 
mã vạch ( b. 


